THÍCH TRÍ SIÊU 





THIÊN TỨ NIÊM XỨ 


THÍCH TRÍ SIÊU 


THIÊN TỨ NIỆM XỨ 


1967 


MỤC LỤC 


Vài lời cùng bạn đọc 

Mở đầu 

Tứ Niệm Xứ và Tâm Kinh 
Tứ Niệm Xứ và Thiền Tông 
Thiền và Tịnh Độ 

Tú Niệm Xử và Bồ Tát Đạo 
Phương pháp thực hành 
Kết luận 


Phụ lục 


VÀI LỜI CÙNG BẠN ĐỌC 


Quyển sách nhỏ này được viết ra nhằm mục đích 
giới thiệu với quý đọc giả đang đi tìm giải thoát, và 
nhất là thích tu thiền, một phương pháp hành thiền mà 
ít người để ý, đó là pháp Thiền Tứ Niệm Xử. 

Đức Phật Thích Ca xưa kia do tu Thiền mà giác ngộ 
giải thoát. Nhưng khi nói đến Thiền thì nhiều người 
hoang mang vì có cả một rừng Thiền, nào là Như Lai 
Thiền, Tổ Sư Thiền, Thiền Đốn Ngộ, Thiền Xuất Hồn, 
Thiền Yoga, Thiên Tây Tạng, Thiền Zen... không biết 
theo ai bây giờ ? Vì không ai chỉ dạy nên người chán 
nản thì theo đại một phái Thiền nào đó. Nếu là Thiền 
Phật giáo như Tây Tạng hay Zen thì còn đỡ, nhưng nếu 
chẳng may rơi vào Thiên ngoại đạo thì ôi thôi, không 
những uống một kiếp này mà còn uống cả muôn ngàn 
kiếp sau, vì sai một ly đi ngàn dặm. Cổ đức có câu: 
"Thà đành ngàn năm không ngộ, không cam một phút 
sai lầm". 

Tứ Niệm Xứ là một pháp hành Thiên do chính Đức 
Phật xưa kia đã đích thân chỉ dạy cho các đệ tử. Nhờ 
hành theo đó, các đệ tử của ngài đã giải thoát đắc quả 
vô sanh (A La Hán). Những ngươi theo Đại Thừa ngày 


nay thường bỏ qua và lãng quên pháp môn này, cho đó 
là pháp Tiểu Thừa, đây là một điều rất đáng tiếc. 

Để giới thiệu và giúp cho đọc giả có một ý niệm về 
tầm quan trọng của pháp này, tôi sẽ so sánh trong phân 
đầu Kinh Niệm Xứ với Bát Nhã Tâm Kinh, Thiên 
Niệm Xứ hay Minh Sát với Tổ Sư Thiền, và sau đó sẽ 
nói vê phương thức tu tập Thiền Tứ Niệm Xứ. 

Vì không ngoài mục đích giới thiệu sơ qua về "pháp 
hành" Thiền Tứ Niệm Xú, chắc chắn đọc giả sẽ cảm 
thấy nó khô khan, vô vị, và không mấy hứng thú. 
Nhưng không có một sự giác ngộ nào có thể có nếu 
chính ta không chịu thực hành, không chịu trở về quan 
sát nội tâm, theo dõi và ghi nhận tất cả những hoạt 
động biến chuyển của thân tâm, không chịu nương theo 
Giới, Định, Huệ mà tu tập. Các bạn hãy suy nghĩ và tu 
tập theo Tứ Niệm Xú, nếu thấy hợp và đem lại nhiều 
chuyển hóa trong đời sống hàng ngày thì các bạn hãy 
chịu khó lên đường tìm thầy hoặc bạn để học hỏi thêm, 
nếu ngược lại thì chắc bạn không có nhân duyên rồi, 
tốt hơn là nên đi tìm phương pháp khác vậy. 


Mùa Thu năm Định Mão 1987 
tại Thiền Đường Sakyamuni, 
Montbéon, Pháp Quốc 

Thích Trí Siêu 


MỞ ĐẦU 


"Tu là cõi phúc, Tình là giây oan", "Đời là bể khổ, 
Tu là giải thoát". Nhưng tu là tu cái gì? Tu làm sao? 
Tu có phải ăn hiền ở lành, ăn chau niệm Phật 
không? Hay phải vào chùa cạo tóc xuất gia là tu 
chăng? 

Ở đây xin miễn nói về triết lú đạo Phật, vì Kinh 
sách nói về triết lú đạo Phật đã có rất nhiều, nhưng 
quy tụ cũng không ngoài Tứ Diệu Đế. Quú vị có thể 
tìm sách nghiên cứu, hoặc là đến chùa thăm hỏi 
quý Thầy, quú Cô chỉ cho. 

Về Tú Diệu Đế, trong các kinh sách thường nói 
như vầy: Khổ đế là quả luân hồi. Tập đế là nhân 
luân hồi. Diệt đế là quả Niết Bàn. Đạo đế là nhân 
Niết Bàn. Chắc chắn Tứ Diệu Đế là chân lú cao 
thượng, nhưng theo tôi nghĩ thì Đạo đế quan trọng 
hơn cả. Vì chỉ có Đạo đế mới làm đạo Phật khác 
hắn các đạo khác. Vì sao? Vì các đạo khác cũng biết 
đời là khổ, biết tu hành để cầu sự sung sướng, 


nhưng con đường đi của họ không thể đưa tới sự 
giải thoát rốt ráo. 

Khổ thì chúng ta đã khổ rồi, nguyên nhân của 
khổ thì chúng ta đã tạo rồi, Niết Bàn thì chưa đạt 
tới, chỉ có con đường đưa đến Niết Bàn mà chúng 
ta cần và đang tiến bước là hiện tại. Chỉ có giờ phút 
hiện tại là chúng ta có thể sung sướng hay khổ đau, 
là tốt hay xấu mà thôi. Ngàu hôm qua anh B có thể 
đã giết bao mạng người, nhưng ngàu hôm nay đâu 
anh đang cúu sống tôi. Nói như thế, đọc giả có thấu 
được tầm quan trọng của giờ phút hiện tại không ? 

Nếu thấy được chỉ có trong giờ phút hiện tại mà 
ta có thể là một người hiền haụ ác, sung sướng hau 
đau khổ, giác ngộ hay vô minh, thì các bạn sẽ cảm 
thấy húng thú hành theo pháp Thiền nàu. Tu Thiền 
vì sao ít có người hành? Vì đa số chỉ thấy ngày hôm 
qua và ngày mai thôi, họ ít thấy được hiện tại. 
Những người tu theo Tịnh Độ thì ở y nương vào tha 
lực của Phật A Di Đà tiếp dẫn, sau khi chết sẽ về 
Cực Lạc nên hiện tại không chịu tu tập quán chiếu 
nội tâm để tu tâm sứa tánh. Người tu theo pháp 
môn tụng Fĩnh thì chỉ ưa tụng những Einh Đại Thừa 
nổi tiếng như Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, 
Kim Cang v,v ... Mỗi khi đến chùa, có ai hỏi độ nàu 


tu hành ra sao, thì trả lời: "Độ này tôi tụng được 7 
bộ Pháp Hoa, 4 bộ Niết Bàn ..." rồi lấu đó làm hãnh 
diện cho là mình tu nhiều. Kỳ thực tham, sân, si ngã 
mạn của mình không giàm, mà có khi lại tăng thêm. 
Đến chùa thì chỉ hay ăn nói khoe khoang, khen 
thầu này, chê thầu kia, thế này thế nọ, v.v... 

Còn Thiền thì sao ? Tình trạng tâm lú của những 
người tu Thiền có hơn gì người tu Tịnh Độ không? 
Người tu ngày nay chỉ chuyên nghiên cúu Thiền, rõ 
biết lịch sử của chư Thiền Đức thuở xưa, mỗi khi 
nói đến Thiền, thường đem ra kể cho Phật tử nghe, 
để rồi gieo cho họ ý nghĩ là Thiền dành cho những 
hàng thượng căn thượng trí, còn thời nau mạt pháp, 
chúng ta là hạ căn độn trí chỉ nên niệm Phật cho 
chắc ăn. Những hành động, cũng như thành tích 
của các thiền sư chứng ngộ đều có tính cách lạ kỳ, 
phá chấp, nên nhiều người học Thiền thời nay đều 
hau bắt chước để rồi tưởng mình cũng phá chấp, 
phá ngã, đó thật là một điều tai hại và lầm lẫn. Là 
bậc thầu, nên chỉ dẫn cho Phật tử phương pháp 
hành Thiền, chú đừng nên kể chuyện Thiền. Dĩ 
nhiên khi nói về phương pháp hành Thiền thì thấu 
khô khan và dễ làm cho người nghe chán nản, còn 
nếu kể chuyện Thiền thì hấp dẫn và vui hơn. Đó có 


khác chi một đàng chỉ dẫn cách thức làm bánh, và 
đàng khác là tả sự ngon ngọt của một cái bánh đã 
thành hình. Một đàng là nhân, một đàng là quả. 
người trí học tạo nhân vì biết quả sẽ do đó mà tự 
thành, người thường chỉ lo biết quả bỏ quên nhân. 
Đức Phật xưa kia không nói nhiều về cảnh giới của 
Niết Bàn, ngược lại, Ngài đã giảng dạy suốt 45 năm 
về những phương pháp đưa đến giải thoát mà ngàu 
nay chúng ta quen gọi là Đạo Phật. 

Điều sai lầm của một số người "tu Thiền" (hau 
học Thiền) thời nay là thường đem Kinh sách Thiền 
ra bàn luận, giải thích xuyên qua sự hiểu biết của 
mình, trong đạo gọi đó là hú luận, hay là sở tri 
chướng. 

Thay vì nói nhiều về Thiền, một vị thầu có thể 
bảo thiền sinh nhẹ nhàng ngồi xuống, bắt chéo 
chân theo tư thế bán già hoặc kiết già rồi theo dõi 
hơi thở. Thay vì ăn uống vội vàng hấp tấp cho xong 
để còn lo đi làm việc khác, một vị Sư có thể lặng lế, 
điềm đạm nâng tách trà lên uống thong thả, đó là 
dạy Thiền một cách trực tiếp, không cần dùng ngôn 
ngữ danh từ. Thay vì bắt một chú tiểu học thuộc làu 
bộ Tỳ Ni, Oai Nghi rồi bắt chú trả bài có lệ trước khi 
cho thọ giới, vị Thầy đó có thể kiểm soát trực tiếp 


10 


hoặc cho đệ tử biết giữ chánh niệm, làm việc thong 
thả, chậm rãi, theo dõi từng cử động của thân thể 
v.v... Thiền cần được thực tập ngay trong đời sống 
hàng ngày chú không phải để bàn nói. 

Những người thanh niên tuổi trẻ, ưa chuộng đạo 
Phật lại thường không hay đến chùa, không khí ở 
chùa không hợp với họ. Họ là những người thích tự 
lực, không thích nương tựa mãi nơi cha mẹ, muốn 
tạo dựng hạnh phúc với chính hai bàn tay của 
mình. Đến với đạo Phật, họ chỉ thích tu Thiền, nói 
Thiền. Nhưng tu Thiền là tu làm sao? Có nhiều 


at 


người chỉ "quy y sách Thiền" chứ không quy y Tam 
Bảo, không thích lạy Phật vì nói Phật trong tâm, 
không biết luật nhân quả vì không học Phật pháp 
căn bản, không biết kính trọng chư Tăng vì cho 
mọi người đều bình đắng. Có việc phải đến chùa 
thì ra vào nghênh ngang như "Tổ Đạt Ma", họ bảo 
Thiền là phá chấp, "gặp Phật giết Phật, gặp Ma giết 
Ma". Họ đâu có biết là đang gây cái nhân đọa lạc. 
Tuy vậy ta cũng không nên trách cứ mà ngược lại 
nên cảm thương họ thì đúng hơn. 

Như vậy nếu có người muốn tu Thiền thì phải 
làm sao ? Phải tu theo Thiền nào? Sách viết về 
Thiền tông tương đối có khá nhiều, nhưng đa số 


II 


viết về Thiền học, về văn chương ngôn ngữ Thiền, 
về triết lú Thiền, về Thiền Trung Hoa ... Ở đâu tôi 
muốn giới thiệu, hay đúng hơn là nhắc lại một 
phương pháp hành Thiền do đích thân đức Phật 
Thích Ca đã dạy cho các đệ tử, đó là pháp Tứ Niệm 
Xú. 


12 
TỨ NIỆM XỨ VÀ TÂM KINH 


Tú Niệm Xứ là một pháp hành Thiền do từ Kinh 
Niệm Xú (Satipatthàna Sutta, kinh thứ 10 trong 
Trung Bộ Kinh) một Kinh rất quan trọng trong Phật 
giáo Nam Tông. Còn Bát Nhã Tâm Kính là một bài 
Kinh ngắn thường được tụng trong tất cả các thời 
Kinh trong Phật giáo Đại Thừa Việt Nam. Hai Kinh 
nàu ý nghĩa có xung khắc nhau không ? 


Tú Niệm Xứ 


Kinh Niệm Xứ là một trong những kinh trọng yếu 
nhất mà Đức Phật đã thuyết giảng hơn 2500 năm 
về trước, để rèn luyện, uốn nắn, làm cho quân bình 
và thanh lọc thân tâm. 

Pháp Niệm Xú được thiết lập trên sự áp đặt tâm 
niệm (Satipatthàna). "Sati" là niệm, "patthàna" là 
một hình thúc rút ngắn của chữ Upatthàna có nghĩa 
là để gần lại tâm của mình. 


13 


Mỏ đầu bài Kinh có chỉ dẫn rõ ràng : 

"Sau đây là những lời mà tôi đã được nghe Đức 
Thế Tôn dạy, hồi Ngài còn đang cư ngụ ở 
Kammassadhamma, một khu phố của giống dân 
Kuru. Một hôm Đúc Thế Tôn gọi chư Tăng: "Này 
các Tỳ Kheo". Chư Tăng đáp: "Thưa Đức Thế Tôn, 
có chúng con đây". Phật nói: " Này quý vị, đây ta 
chỉ cho quý vị con đường duy nhất (ekàuano 
maggo) để có thể gạn lọc bản thân, vượt thoát mọi 
phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo và 
chứng ngộ Niết Bàn: Đó là Pháp Niệm Xú'. 

Pháp Niệm Xứ có bến phần, đó là : 

Tĩnh chuyên chú niệm vào : 

1/ Thân (Kàyànupassanà). Niệm thân. 

2/ Thọ hay cảm giác (Vedanànupassanà). Niệm 

Thọ. 

3/ Tâm (Cittànupassanà). Niệm Tâm. 

4/ Pháp (Dhammànupassanà) là những đối 

tượng của Tâm. Niệm Pháp. 

Điểm chánh yếu ở đây là niệm (Sati) và sự chú 
tâm hay sự quan sát (anupassanà). 

lộ đâu tôi chỉ tóm tắt đại ý của Kinh thôi. 


14 


1. Niệm thân 

Hành giả quán niệm thân thể nơi thân thể. Xin 
đọc giả lưu ý chữ quán niệm thân thể nơi thân thể, 
chứ không phải quán niệm thân thể nơi cảm thọ, 
hoặc quán niệm thân thể nơi tâm thúc, v.v... 

Vì đó có nghĩa là ngau nơi thân thể, hành giả 
quán niệm về thân thể, chú không phải nương theo 
nơi một cảm giác hay ý tưởng mà quán niệm về 
thân thể. Quán niệm về thân thể là quán sát và ghi 
nhận tất cả những gì liên quan và đang xảy ra nơi 
thân thể. 

Quán niệm về thân thể gồm có : hơi thở vô-ra, 
bốn oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi), các động tác 
thông thường, các bộ phận ở trong thân thể, tú đại 
và chín giai đoạn tan rã của thân thể. 

Trong pháp niệm thân, đặc biệt là phần niệm hơi 
thở vô-ra (ànàpànasati). Hành giả ngồi xếp bằng 
thoải mái, đặt hết tâm Ú vào sự theo dõi và ghi nhận 
hơi thở vào, hơi thở ra. Khi hít vào một hơi dài, 
hành giả biết mình đang hít vào một hơi dài; khi 
thở ra một hơi dài, hành giả biết mình đang thở ra 
một hơi dài... Đây là một phương pháp hành thiền 
rất phố thông, vì nó có thể thích hợp cho mọi người, 


15 


để lắng tâm, cũng như để gom tâm an trụ. Chính 
đúc Phật xưa kia đã tận lực hành trì để chứng đạo 
quả vô thượng Bồ Đề, và ngài cũng quả quyết 
khẳng định tầm quan trọng của pháp hành nàu. 


2. Niệm thọ hay cảm giác 

Hành giả quán niệm cảm giác nơi cảm giác, có 
nghĩa là giác tính chú tâm ghi nhận "một cách khách 
quan" những cảm giác hay cảm thọ của mình: vui 
sướng (lạc thọ), đau khổ (khổ thọ), hoặc không vui 
sướng cũng không đau khổ (xả thọ), xem chúng 
khởi lên ra sao và biến mất như thế nào. Thí dụ khi 
có một cảm giác vui, hành giả liền biết và ghi nhận: 
"có một cảm giác vui", và như thế hành giả hay biết 
các cảm thọ khác và chứng nghiệm một cách giác 
tỉnh các cảm giác ấu theo đúng thực tế, nó như thế 
nào thì ghi nhận nó như thế ấy; không thêm không 
bói. 

Thường lệ, người ta hay thất vọng khi chứng 
nghiệm một cảm thọ khổ và phấn khởi vui sướng 
khi có cảm thọ lạc. Công trình tu tập niệm thọ giúp 
cho hành giả chúng nghiệm tất cả cảm giác một 
cách khách quan với tâm xả (bình thản), và tránh 


16 


cho con người khỏi bị cảm giác của mình chỉ phối, 
không còn làm nô lệ hay lệ thuộc nơi cảm giác. 


3. Niệm tâm hay những hoạt động của tâm 

Trong khi hành thiền, nếu có những Ú nghĩ hay 
tư tưởng phát sinh thì hành giả phải liền ý thức và 
ghi nhận chúng. Những tư tưởng ở đây có thể là tốt, 
là xấu, thiện hay bất thiện. Hành giả quán sát, theo 
dõi, nhìn cả hai mà không luyến ái hay bất mãn. 
Phương pháp quán sát tâm mình một cách khách 
quan giúp cho hành giả thấu đạt bản chất và hoạt 
động thật sự của tâm. Những ai thường xuyên niệm 
tâm sẽ học được phương cách kiểm soát và điều 
khiển tâm mình. 


4. Niệm Pháp hay đối tượng tâm thức 

Trong phần này hành giả quán niệm về : năm 
hiện tượng ngăn che hay ngũ cái (NÑivaranà) : tham 
dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử, nghi hối - Năm 
nhóm tụ hợp hay ngũ uấn (Khanda) : sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức - Sáu giác quan và sáu loại đối 
tượng hay lục căn và lục trần (Auatana) : mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý và hình sắc, âm thanh, mùi 


17 


hương, vị nếm, xúc chạm, tư tưởng - Bảy vếu tố của 
sự ngộ đạo, thất giác chi (Bojhangà) : niệm, trạch 
pháp, tinh tấn, hủ, khinh an, định, hành xả - Bến 
sự thật cao quú, Tú diệu đế (Cattari Ariua Sacca) : 
khổ đau, nguyên nhân đưa đến khổ đau, sự chấm 
dút khổ đau, và con đường dẫn đến sự chấm dút 
khổ đau. 

Và cuối cùng trong Kinh nói rằng người nào thực 
hành bốn phép quán niệm trên, người ấy có thể có 
khả năng đạt được quả vị chánh trí (A La Hán) ngau 
ở đây và trong kiếp này, hoặc nếu còn dư báo thì 
cũng đạt được quả vị không còn trở lại (A Na Hàm). 

Đặc biệt trong Kinh này, được lập đi lập lại câu : 
"Vị ấu (hành giả) sống tự do và không còn bám víu 
vào một thú gì trong thế gian". "Tự do" ở đây có 
nghĩa là thoát ra khỏi ái dục (tanhà) và tà kiến 
(ditthi), cùng tất cả sự ràng buộc của danh sắc, một 
bản ngã thường còn hay một cái "Ta" vĩnh cửu. 

Cũng cần nhấn mạnh là Pháp Tứ Niệm Xú phải 
được thực hành một cách khách quan, có nghĩa là 
hành giả chỉ quán sát suông mà không nên dính 
mắc vào đề mục, không thấy mình liên hệ với đề 
mục. Khi ấy hành giả mới có thể nhìn thấy thực 


18 


tướng của sự vật, thấy sự vật đúng như chúng là 
(yathàbhutam), chó không phải thấy phót bên 
ngoài, thấu sự vật theo quan kiến của mình. 

Tứ Niệm Xứ phải được xem như là một phương 
pháp hành thiền, chú không phải một lú thuyết 
suông. Trong Phật giáo Đại Thừa, 37 phẩm trợ đạo 
thường không được khai triển đúng với danh từ của 
nó, mà lại được xem như những lú thuyết. Trong 
các sách Phật Học căn bản khi nói đến Tứ Niệm 
Xú, thường định nghĩa và tóm tắt như sau : 

1/. Quán thân bất tịnh. 

2/. Quán thọ thị khổ. 

3/. Quán tâm vô thường. 

4/. Quán pháp vô ngã. 

Qua sự tóm tắt trên, ta thấy Tứ Niệm Xú bị đóng 
khung và tạo cho độc giả một thành kiến sai lầm về 
Tú Niệm Xứ. Như bạn đã xem qua ở phần trước là 
Tứ Niệm Xứ phải được áp dụng một cách khách 
quan. 

- Về Niệm Thân, có 6 đề mục quán niệm, trong 
đó có quán niệm về những bộ phận bên trong thân 
thể, và niệm về sự tan rã của một xác chết. Không 
thể vì hai đề mục nàu mà nói là quán thân bất tịnh. 


19 


Nếu muốn nhấn mạnh đề mục quan trọng của 
niệm thân thì phải lấy đề mục quán niệm về hơi thở 
vô-ra, vì đề mục nàu đã được Đúc Phật dạy riêng 
trong nh Quán Niệm Hơi Thở (Anàpànasati 
Sutta). 

Trong các sách Phật Học, khi nói Quán thân bất 
tịnh, cốt dạy cho đọc giả quán tưởng làm sao để 
thấy được sự bất tịnh của thân, nhằm mục đích 
nhàm chán, ghê tởm thân xác để không còn bám 
víu vào nó nữa, và nhờ vậu có thể trị bệnh tham sắc 
dục. Đó cũng là một phép quán hữu ích nhưng 
không đúng với ý nghĩa niệm thân của Tứ Niệm 
Xứ. 

- Về Niệm Thọ là quán niệm và ghi nhận những 
cảm giác dễ chịu (lạc thọ), khó chịu (khổ thọ) hau 
bình thường (xả thọ), biết rõ tính cách sanh diệt của 
chúng, nhờ đó hành giả thoát ra được sự ràng buộc 
và sai sử của những cảm giác. 

Trong các sách Phật Học, khi nói về niệm thọ đã 
ngụ Úú bảo đọc giả quán tưởng làm sao để thấy thọ 
là khổ, vì có nhận lãnh là có khổ. Chữ thọ được 
hiểu với ý nghĩa là nhận lãnh một thứ đồ vật gì bên 
ngoài. "Thọ thì khổ" được xem là một phép quán 


20 


dạy cho người ta bót tham, nhưng đó không phải ý 
nghĩa của niệm thọ trong Tú Niệm Xứ . 

- Về Niệm Tâm và Niệm Pháp cũng vậy. Nếu 
bảo quán tâm vô thường thì không đúng. Chính vì 
sự hoạt động của tâm tạo ra những Ú niệm sinh diệt, 
diệt sinh trong khoảnh khắc nên gọi là vô thường. 
Vô thường là những ý niệm đó chứ không phải tâm. 
Còn bảo "Pháp vô ngã" thì đúng nhưng không phải 
ý nghĩa niệm pháp của Tứ Niệm Xứ. 


Bát Nhã Tâm Kinh 


Trong Phật giáo Bắc tông, chúng ta có thông lệ 
mỗi khi tụng một thời Kinh nào, đều mở đầu bằng 
thần chú Đại Bi và cuối cùng kết thúc bằng Tâm 
Kinh Bát nhã. Hầu hết các phật tử đến chùa, không 
ai là không thuộc Bát nhã, vì thế nó được xem là 
một Kinh quan trọng vậu. 

Bài Kinh này được Ngài Huyền Trang đời nhà 
Đường dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán vào năm 649 
Tây lịch. 


21 


Bát nhã Tâm Kinh là nói tắt, nếu gọi cho đủ là 
Ma ha Bát nhã Ba la mật đa Tâm Kinh (Maha 
Prajnàpàramitàhrdaua Sùtra). Ma ha có nghĩa là 
lớn, Bát nhã là trí tụê, Ba la mật đa là đến bờ bên 
kia, Tâm (hrdaya) là cốt lõi hay tinh yếu, chứ không 
phải tâm ú (citta). Đại ý Kinh này nói về trí huệ rộng 
lón có thể đưa hành giả sang bờ bên kia, tức bờ giải 
thoát. 

Kinh này là Kinh nhật tụng của Phật tử tại gia 
cũng như xuất gia, và đã có rất nhiều sách giảng 
giải về ý nghĩa Kinh này, vì thế ở đây sẽ không đi 
sâu vào chi tiết, mà chỉ hạn chế bình luận những 
điểm chính yếu của Kinh và sau đó so sánh với Kinh 
Tứ Niệm Xứ. 

Toàn bộ Kinh có 262 chữ, nhưng đại ý của Kinh 
nằm gọn trong 25 chữ đầu : " Quán Tự Tại Bồ Tát 
hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời chiếu kiến 
ngũ uấn giai không độ nhất thiết khổ ách ". Nghĩa 
là có một vị Bồ Tát tên là Quán Tự Tại khi thực 
hành sâu về Trí huệ Bát nhã thì ngài soi thấu năm 
uấn đều "không", và từ đó thoát mọi khổ nạn. Chữ 
"không" ở đây thường được giảng theo nhiều nghĩa, 
có sách nói "không" là không thậtt, có chỗ để 
nguyên chữ không, có chỗ nói tánh nó là không. 


5/8; 


Chữ "không" ở đây nên được hiểu là tánh không, 
tức là không có tự tánh (vide de nature propre), chứ 
không phải không thật hay "không" đối với "có". 
Chữ "không" (sùnvatà, emptiness, vide) này rất 
quan trọng, nó được xem như nền tảng của hệ 
thống giáo lú Đại Thừa. 

Tiếp theo, câu "Quán Tự Tại... nhất thiết khổ 
ách", đến câu "Xá Lợi tử, Sắc bất dị Không, Không 
bất dị Sắc, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị ". Dịch 
nghĩa là Xá Lợi tử, Sắc chẳng khác Không. Không 
chẳng khác Sắc, Sắc túc là Không, Không tức là 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậu. 

Trong phần Bát nhã Tâm Kinh ở đây chỉ bình 
luận hai câu đầu này thôi vì nó tóm lược tất cả 
những Úú nghĩa quan trọng của Kinh, còn nhưng 
phần sau chỉ giảng giải thêm về tánh Không, về 
những diệu dụng của nó, tôi thấy không đem lại 
nhiều lợi ích cho người sơ cơ học đạo, mà ngược lại 
có thể biến họ thành những biện luận sư về tánh 
Không. 

Kinh Bát nhã dạy chúng ta nếu muốn thoát khỏi 
mọi khổ nạn, đạt đến an vui, tự tại của Niết Bàn, 


Đá 


thì phải thực hành Trí huệ Bát nhã, tức là quán 
chiếu làm sao để thấy rõ năm uấn không có tự tánh. 
Nhưng phải quán chiếu thế nào? Cách thức tu tập 
ra sao ? Theo tôi thấy thì Kinh này không chỉ dạy 
cách thúc tu tập. Người đọc Kinh này rồi, không thể 
đem ra áp dụng tu tập liền được nếu không hiểu rõ 
nghĩa Kinh. Họ cần phải nghiên cứu tìm tòi, suụ 
luận về những lú nhân duyên, bất nhị, tương tức, từ 
đó mới có thể hiểu được tánh Không của ngũ uấn. 
Nhưng hiểu rồi thì đó cũng chỉ là trên phương diện 
kiến thức hay ý thức mà thôi, chú không phải thực 
chúng hay trực nghiệm. Những người hiểu được 
năm uấn giai không có thể có rất nhiều, nhưng 
người thực nghiệm được năm uấn giai không thì rất 
hiếm. 

Lại có nhiều người lấy câu " Sắc tức là Không " 
của Kinh Bát nhã ra làm một triết lý đạo đức. Vì 
hiểu Kinh Phật dạy rằng tất cá đều Không, nên họ 
bảo rằng : "cái xe hơi này tôi chạy thả ga, nếu hư 
thì bỏ, hoặc nếu có mất, thì tôi cũng không buồn, 
vì (tôi coi) nó là Không". Họ lấy lú Không này mà 
bảo mọi người đừng chấp vào tất cả mọi sự, rồi từ 
đó nấy ra hai hạng người : một hạng bất chấp tất 
cả, phóng túng, muốn làm gì thì làm, một hạng 


24 


khác thì ngược lại, yếm thế, chán đời, không làm gì 
cả, vì tất cả là Không, có làm cũng chả được lợi ích 
gì. Vì lú do nàu Kinh Bát nhã cần phải được giảng 
dạy cẩn thận và tế nhị. 

Trong Kinh câu "Sắc bất dị Không, Không bất dị 
Sắc" quan trọng và cần được giảng nhiều hơn câu 
"Sắc tức thị Không, Không túc thị Sác". Trước khi 
nói tại sao, tôi xin đưa ra vài thí dụ thông thường 
để bạn đọc hiểu rõ hai câu trên. 

Lấy thí dụ cái bàn. Cái bàn không thể tự nhiên 
mà có, nó có là do sự kết hợp của những vếu tố 
"không phải là bàn" như gỗ, cây, cưa, đinh, người 
thợ mộc, tiều phu, rừng, đất, nước, mưa, mặt trời 
.v.v... Nếu thiếu một trong những yếu tố đó thì cái 
bàn không thể hiện hữu được. Sự có mặt của cái 
bàn tùy thuộc và liên quan mật thiết với những cái 
"không bàn". Do đó ta có thể nói cái bàn chẳng 
khác gì cái "không bàn”, những cái "không bàn” khi 
đủ nhân duvên hội hợp lại thành cái bàn, nên ta 
nói những cái "không bàn" chắng khác gì cái bàn. 

Chữ "bất dị" (không khác) trong câu "Sắc bất dị 
không" muốn nói lên sự liên quan mật thiết của tất 
cả sự vật (tương quan). Cái nàu có vì cái kia có, cái 


25 


kia có vì cái nàu có; cái nàu không thể có nếu không 
có cái kia, và ngược lại cũng vậu. 

Một thí dụ khác nói về bất dị : em bé 10 tuổi và 
ông già 70 tuổi. Em bé 10 tuổi theo thời gian lớn 
lên rồi già đi thành ông già 70 tuổi. Em bé và ông 
già không phải là hai người mà cũng không hẳn là 
một người. Em bé theo thời gian trở thành ông già, 
có em bé nên mới có ông già, nên em bé chẳng 
khác gì ông già (bất dị). Nhưng em bé 10 tuổi xưa 
kia tóc xanh đen, nhỏ người, ngây thơ, còn ông già 
70 tuổi hôm nay tóc bạc, cao gầy, nhiều kinh 
nghiệm, hai hình dáng, hai tâm tư khác nhau, ta 
không thể nói em bé chính là ông già, hau em bé 
và ông già là một được (bất nhất). Vì nếu là một tại 
sao lại có hai danh từ, em bé và ông già ? Tại sao 
lại có hai hình dáng khác nhau ? 

Tất cả sự vật đều biến chuyến không ngừng từng 
giâu phút, từng sát na. Từ một vật A chuyển thành 
vật B, ta không thể nói B khác A, mà cũng không 
thể nói B là A được. Đây chính là lú Bất dị, Bất nhất 
trong Bát Bất Trung Đạo của Bồ Tát Long Thọ 
(Nagarjuna). Có nhiều vị nói Bát nhã thuộc pháp 
môn "bất nhị", theo tôi nghĩ Bất nhị gồm có Bất dị 
và Bất nhất. Vì lú do này, thay vì nói theo trong 


26 


Kinh "Sác bất dị Không, Không bất dị Sác, Sác tức 
thị Không, Không tức thị Sắc" ta có thể nói là "Sắc 
bất dị Không, Không bất dị Sắc, Sắc túc thị Sắc, 
Không tức thị Không". Sắc chẳng khác gì không, 
nhưng Sắc vẫn là Sác, Không vẫn là Không. Nhờ 
biết được Sắc chắng khác gì Không, nên ta thấu 
được tánh không của cái bàn, nhưng Sắc vẫn là 
Sắc, nên ta không từ bỏ cái bàn, mà ngược lại cũng 
thấy được diệu dụng của cái bàn. "Thật tế lú địa bất 
thọ nhất trần, vạn sự môn trung bất xả nhút pháp", 
tuụ biết rằng không có cái gì có thể gọi là cái bàn 
được, nhưng nếu có người chỉ vào cái bàn mà hỏi 
ta đó là gì ? Ta cũng phải trả lời là cái bàn. Đó là 
Trung-Đạo. 


Tứ Niệm Xứ và Bát Nhã Tâm Kinh 


Kinh Tú Niệm Xú nói về bốn lãnh vực quán 
niệm. Bát nhã Tâm Kinh nói về quán chiếu năm 
uấn là không. 

Một Kinh quan trọng của Nam Tông - Một Kinh 
thông dụng bên Bắc Tông. Một Kinh nói về cách 


SÀN 


thức tu tập. Một Kinh nói về triết lú cao siêu. Hai 
Kinh này có liên quan gì với nhau không ? Mới nhìn 
qua ta thấy hình như khác nhau, nhưng thật ra cả 
hai Kinh đều nói về ngũ uấn. 

Không phải chỉ có Bát nhã Tâm Kinh nói về năm 
uấn là không, trong các Kinh điển Pali, Đức Phật đã 
thường nhấn mạnh tánh cách vô thường, khổ, vô 
ngã của năm uẩấn. 

"Nàu chư Tỳ Kheo, ngũ uấn là vô thường 
(anicca); bất luận cái gì vô thường, đó là khổ 
(dukkha), đó là vô ngã (anatta), không phải là "của 
ta", không phải là "Ta", không phải là "bản ngã của 
ta". Vậu phải thấu nó bằng trí tuệ tuyệt hảo, đúng 
như thật sự nó là như vậy. Người thấy được thực 
tướng của nó bằng trí tuệ tuyệt hảo, tâm người ấu 
không cố bám vào, xa la phiền não, được giải thoát 
(Tương ưng bộ Kinh, Samvutta Nikàua, quyến II). 

Trong Kinh Tứ Niệm Xú, bốn lãnh vực quán 
niệm đều liên quan đến năm uấn : 

- Niệm thân thuộc về vật chất liên quan đến Sác 
uấn. 

- Niệm thọ thuộc về cảm giác liên quan đến Thọ 
uấn. 


28 


- Niệm tâm thuộc về sự nhận định biết mình liên 
quan đến Tưởng và Hành uấn. 

- Niệm pháp thuộc về tánh cách khác biệt chủ 
quan liên quan đến Thức uấn. 


Có một điều khác biệt giữa hai Kinh là : trong 
Kinh Tứ Niệm Xúứ chỉ dạy hành giả quán niệm 
(quán sát và ghi nhận) trực tiếp và khách quan tính 
cách sanh diệt của ngũ uấn, chứ không phải suụ 
tưởng chúng qua một lý thuyết nào, trong khi Bát 
Nhã Tâm Kinh dạy "chiếu kiến ngũ uấn giai không", 
điều nàu có thể khiến cho hành giả cố gắng tìm tòi, 
dùng lý trí suy tưởng mượn những lú thuyết có thể 
giúp cho hành giả hiểu được tánh không của ngũ 
uấn. 

Kinh Tú Niệm Xứ dạy phương pháp thực hành 
mà không nói nhiều về lý thuyết. Tuy nhiên nếu 
hành giả tinh tấn thực tập thì sẽ đích thân trực 
nghiệm tánh cách vô thường của ngũ uấn, và nếu 
hiểu được vô thường thì tự nhiên sẽ hiểu được vô 
ngã. Hai danh từ vô ngã (anatta) và không 
(sunvatà), không khác nhau là mấy. Vì vô ngã là 


29 


đứng trên phương diện một chúng sanh mà nói, còn 
Không là trên phương diện pháp giới mà nói. 

Tóm lại Kinh Tứ Niệm Xú chỉ dạy cách thức tu 
tập, dẫn đến kết quả là thấu đạt được ngũ uấn là 
Không (vô ngã). Còn Bát Nhã Tâm Kinh nói về lý 
thuyết bắt đầu từ ngũ uấn là Không trở đi (túc về 
tánh Không). 


Người hành giả một khi thành tựu được phép 
quán Tứ Niệm Xứ thì tâm sẽ an nhiên tự tại không 
còn bám víu vào bất cú sự vật gì trong thế gian, câu 
nàu có khác gì "chiếu kiến ngũ uấn giai không độ 
nhất thiết khổ ách". 

Muốn thực chứng Bát Nhã hãy nên thực hành 
Tứ Niệm Xứ. 


30 


TỨ NIỆM XỨ VÀ THIÊN TÔNG 


Như bạn đọc đã xem qua, Tứ Niệm Xứ là một 
pháp hành thiền rất quan trọng mà xưa kia tất cả 
Thánh Tăng đã hành theo đó mà đắc quả vô sanh 
(A La Hán). Dù quan trọng như vậy, nhưng sau khi 
Đức Phật nhập diệt, Tứ Niệm Xú dần dần bị lãng 
quên. Riêng ở Việt Nam thì chư Tổ xưa kia đều là 
Thiền Sư, và Thiền ở Việt Nam bắt nguồn từ Thiền 
tông Trung Hoa. 

lộ đâu tôi sẽ so sánh pháp Thiền Tứ Niệm Xứ và 
Thiền Tông để bạn đọc thấy rằng hai pháp môn 
này không khác nhau là mấu. 


Thiền Tông 


Theo Bắc tông thì vị Thiền Tổ thú nhút là ngài 
Ma Ha Ca Diếp (Maha Kacvapa). Sau đó giòng 
Thiền được truyền đến vị Tổ thú 28 là Bồ Đề Đạt 


31 


Ma (Bodhidharma), đến đây giòng Thiền ở Ấn Độ 
được truyền sang Trung Hoa. lộ Trung Hoa Bồ Đề 
Đạt Ma được xem là Sơ Tổ, và giòng Thiền tiếp tục 
truyền đến Lục Tổ Huệ Năng, sau đó y bát không 
còn được truyền xuống nữa. Nhưng bắt đầu từ Lục 
Tổ trở đi thì Thiền Tông rất hưng thịnh, và đã 
truyền sang các nước lân bang như Cao Lụ, Nhật 
Bản, Việt Nam. 

Thiền Tông có cả thảy 33 vị Tổ, nhưng được đề 
cao nhất là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, chính vị Tổ nàu đã 
cho Thiền Tông một sắc thái đặc biệt khi sang 
Trung Quốc tuyên bố rằng đây chính là: 

Giáo ngoại biệt truuền 

Bất lập văn tự 

Trực chỉ nhân tâm 

tiến tánh thành Phật. 

Do từ khấu hiệu nàu mà Thiền Tông (ở Trung 
Hoa) còn được gọi là Tổ Sư Thiền, tức là Thiền xuất 
phát từ các Tổ Sư. 

Đến đời Lục Tổ Huệ Năng thì Thiền lại chia làm 
hai phái: Nam đốn, Bắc tiệm (Tổ Huệ Năng xiển 
dương đốn ngộ ở phương Nam, Ngài Thần Tú chủ 
trương tiệm tu ở phương Bắc). Sau một thời gian thì 


32 


chỉ còn lại Thiền phương Nam là thịnh hành hơn 
cả, nên Thiền Tông lại được gọi với một danh từ 
khác là Thiền Đến Ngộ. Chính phái Thiền nàu được 
truyền thừa từ Trung Hoa sang Việt Nam do Tổ Tỳ 
Ni Đa Lưu Chi, và chư Tổ sau này đều phát xuất từ 
giòng Thiền nàu. 

Chủ trương của Thiền Tông là gì ? Vẫn là bốn 
câu kệ của Tổ Đạt Ma: "Chẳng lập văn tự, Truyền 
ngoài giáo lú, Chỉ thắng tâm người, Thấy tánh 
thành Phật". 

Chính bài kệ này đã làm cho Thiền Tông nổi bật 
với tính cách kỳ dị của nó. Người ngoài mới nhìn 
vào có thể lầm lẫn, tưởng Thiền là một pháp môn 
đặc biệt, tu theo đó mau thành Phật. Nhưng thật ra 
bài kệ trên nếu đem áp dụng vào thực tế thì nó 
không còn đúng hắn với ý nghĩa của nó nữa. 

Xưa kia các Thiền Sư mỗi ngày đều thượng 
đường nói pháp, lời lế câu văn của các Ngài có thể 
thô tục, tầm thường, không văn hoa như những 
danh từ trong Kinh điển, nhưng tất cả đều ngụ Ú 
giảng nói giáo lớ của Phật, làm sao có thể nói 
"chắng lập văn tự, truyền ngoài giáo lú "được ? 


33 


Các Thiền Sư thường đánh đập, la hét, dùng đủ 
mọi phương tiện để cho đệ tử nhận ra ông chủ, hau 
tánh giác của mình, "chỉ thắng tâm người" chỉ là một 
cách nói mà thôi. Nếu thấy tánh thành Phật liền thì 
33 vị Tổ Thiền Tông đều đã là Phật cả rồi, nên nói 
đúng hơn là thấu tánh thành Tổ. 

Tuy vậy nếu so sánh với các Tông phái khác thì 
Thiền Tông vẫn đặc biệt hơn, với tính cách phóng 
khoáng tự tại trong việc dùng phương tiện để chỉ 
cho người tu nhận ra tánh giác hay "bàn lai diện 
mục". Khi nhận được tánh giác rồi, người tu phải 
tiếp tục tinh tấn thực hành chánh niệm (Samma- 
Sati) xả trừ vọng tưởng đến ngày hoàn toàn sống 
với tánh giác (hằng giác) thì lúc đó gọi là chúng ngộ. 
Có chúng ngộ mới thoát khỏi sanh tử luân hồi, còn 
giác ngộ chỉ mới là chánh kiến (Samma ditthi), 
phần đầu trong Bát Chánh Đạo. 

Người mà do nghe nửa câu hoặc một câu ngộ 
đạo, hay bị một đạp, một gậy giác ngộ, thì được gọi 
là "truyền tâm ấn". Những người này thường là 
những người lanh trí lẹ mắt, vì thế nên Thiền Tông 
được xem như chỉ dành cho hàng thượng căn. 
Nhưng hàng thượng căn thì bao giờ cũng ít, mà hạ 
căn thì bao giờ cũng nhiều, nên lần lần theo thời 


34 


gian Tâm ấn bị thất truyền. Phần khác, sau nàu 
Tông Tịnh Độ được xiến dương rất hưng thịnh, nên 
những ai muốn tu Thiền không biết nương vào đâu. 
Nếu muốn nương vào các nhà Sư thì tâm ấn thất 
truyền, lấy ai cho ta thoại đầu, công án hay đánh 
đập đúng lúc cho ta giác ngộ. Thật ra các công án, 
thoại đầu, đánh đập, la hét chỉ là những phương 
tiện thiện xảo của các Thiền sư tùu bệnh cho thuốc, 
rút đinh nhổ chốt, quả dưa chín một phen xúc chạm 
liền rót. Các ngài không để lại phương thúc tu tập 
nào cả, nếu có thì sẽ trái với câu "Bất lập văn tự, 
Giáo ngoại biệt truyền". Vì các ngài cố ú không theo 
một thứ lớp tu tập nào cả, nên có một số người tu 
theo Tiểu Thừa cho Thiền Tông là một quái thai 
của Phật giáo. 

Ngày nay giòng Tổ Sư Thiền gần như đã mất, 
trừ ra có Hoà Thượng Thanh Tù đang cố gắng 
hoằng dương lại. Kinh băng và sách của Hòa 
thượng đã được phổ biến rộng rãi ở hải ngoại. Tuụ 
nhiên nếu chỉ nghe băng hoặc đọc sách để mong 
chờ ngày giác ngộ thì đó là một ảo tưởng. Vì Thiền 
là một pháp hành, không phải pháp học, tự mình 
phải chiêm nghiệm thấy rõ được sự lưu chuyến của 
tâm thúc mới mong thấy được tự tánh. 


35 


Kinh sách Thiền Tông ít có ghi lại những phương 
thúc tu tập, đa số chỉ ghi lại những biến cố giác ngộ 
của các Thiền Sư, mang nhiều tính cách ly kỳ, hấp 
dẫn như các trường hợp giác ngộ khi bị đánh, hét, 
hoặc khi thấy hoa nở, nghe tiếng mưa rơi v.v... khi 
đọc những trang sách này, người tu Thiền thường 
có khuụnh hướng mong cầu được giác ngộ giống 
như vậu. 

Nếu đọc Kinh sách Nguyên Thủy như trong 
Trưởng Lão Tăng kệ (Théragatha), ta sẽ thấu trong 
đó cũng ghi lại những trường hợp mà chư Thánh 
Tăng trong thời đức Phật đã giác ngộ. Thí dụ trường 
hợp của Ngài A Nan chúng quả A la Hán trong khi 
đang quay mình đặt lưng xuống nghỉ, ngài Châu 
Lợi Bàn Đà Già ngộ đạo trong khi đang quét nhà 
v.v... Những sự việc này ít được nói đến, vì đó chỉ 
là kết quả hiển nhiên của một sự tu tập chánh niệm 
hoặc Minh Sát Tuệ đến mức thành tựu. 

Chân lú là cái gì tuyệt đối, Pháp thân thì bất khả 
thuyết, bất khả tư nghì, vì thế Thiền Tông chủ 
trương chỉ thắng (cho người nhận ra) bổn tánh, 
không dài giòng văn tự. Càng nói lú bao nhiêu, 
càng đi xa Thiền bấy nhiêu. Việc đó chỉ dành cho 


36 


những học giả muốn thỏa mãn tài phân tách lú giải 
của mình mà thôi. 

Chúng ta thường hay học thuộc lòng những câu 
kệ, chú của các Thiền Sư đắc đạo, rồi mỗi khi nói 
đến Thiền thì đem ra lập lại, giảng nghĩa bàn luận, 
có biết đâu là mình đang nhai đi nhai lại cặn bã của 
kẻ khác. Người nào tu người đó biết, người nào 
chúng người đó hay, những câu thơ câu kệ xưa kia 
là của riêng các Thiền Sư, không dính líu gì đến ta 
cả, không nên si mê dại dột mà nhận của người làm 
của mình. Vì nhận lầm như thế nên đa số người học 
Thiền đều tưởng lầm là mình phá chấp và sắp sửa 
thành Tổ cả rồi. 

Xưa kia Tổ Đạt Ma đem Thiền vào Trung Quốc 
với một hình thái kỳ dị nhằm mục đích giải tỏa sự 
chấp chặt vào văn tự Kinh điển của một số người 
thuở đó ưa học Phật mà không chịu tu Phật. Ngàu 
nay trình độ học Phật rất kém, nên ta không thể 
chấp vào Kinh điển được, nhưng ngược lại chúng ta 
lại đi chấp vào những thi kệ của chư Tổ, nhất là 
Thiền Đến Ngộ. Vì lú do này, tôi nghĩ rằng những 
ai muốn truyền bá Thiền, hãy nên truyền bá Thiền 
của Ngài Thần Tú hơn là Thiền của Tổ Huệ Năng. 
Làm như vậu có thể có lỗi với Lục Tổ, nhưng chắc 


37 


không phụ ơn đúc Phật. Vì Ngài chỉ muốn làm sao 
cho chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ Ngài 
đâu có muốn chúng ta thành Tổ ? 

Thiền Tông đặt nặng và đề cao sự đốn ngộ, để 
rồi những người theo Thiền sau này quên đi con 
đường dẫn đến giác ngộ, nó chỉ là một trợ duyên 
cuối cùng giúp cho hành giả ngộ đạo mà thôi. 

Cũng cần nhắc lại là ngộ đạo chưa phải hoàn 
toàn giải thoát (sanh tử). Ngộ đạo (satori) chỉ là 
bước đầu, đồng nghĩa với kiến tánh, hay giải ngộ. 
Trong Kinh Pháp Hoa có nói Khai Thị Ngộ Nhập tri 
kiến Phật. Ngộ rồi phải tu tiếp đến khi nhập mới 
thôi, lúc đó gọi là chứng ngộ, hay hoàn toàn giải 
thoát. Từ lúc ngộ đạo cho đến lúc hoàn toàn giải 
thoát, con đường còn lại vẫn còn cam go và khó 
khăn, hành giả phải khéo léo, kiên nhẫn đối phó 
với mọi sự cám dỗ, thu hút của trần cảnh bên ngoài, 
và sự lừa bịp, lôi kéo của vọng tưởng bên trong. 
Không phải một sớm, một chiều mới cất bước lên 
đường mà đã tới đích rồi đâu. 

Thiết nghĩ, chúng ta không nên dùng chữ Thiền 
Đốn Ngộ mà đúng hơn nên dùng chữ Tổ Sư Thiền. 
Vì chữ Thiền Đốn Ngộ hay làm cho người ta hiểu 


38 


lầm là nếu tu theo Thiền này sẽ mau giác ngộ. 
Nhưng "tu nhất kiếp, ngộ nhất thời ", hay tu vạn 
kiếp ngộ nhất thời cũng có. Đạo Phật dạy về nhân 
quả, có gieo nhân giác ngộ mới mong gặt được quả 
giác ngộ. Khi có đầy đủ "nhân và duyên" thì quả 
giác ngộ sẽ tự thành. Nếu có người nào bảo rằng 
không học mà biết, không tu mà thành thì người đó 
không nói đạo Phật. Thí dụ trường hợp của Ngài 
Huyền Giác (tác giả Chứng đạo Ca) đương thời gọi 
Ngài là "Nhất túc giác" (một đêm giác ngộ). Trước 
khi đến tham vấn Lục Tổ, Ngài đã tu hành giới 
hạnh trang nghiêm, chuyên tu chỉ quán theo tông 
Thiên Thai. Nhân duyên đã đầy đủ, đến khi gặp 
Lục Tổ liền được ấn chúng. 


Tứ Niệm Xứ và Thiền Tông 


Thiền Tông được truyền xuống từ chư Tổ nên 
gọi là Tổ Sư Thiền. Còn Tú Niệm Xứ được gọi là 
Thiền gì ? Tú Niệm Xứ là phương pháp hành thiền 
mà chính đúc Phật đã áp dụng cách đây trên 2531 
năm và dạy lại cho các đệ tử, nên được gọi là Như 


39 


Lai Thiền. Một Thiền của Tổ Sư, một Thiền của 
Như Lai, vậy Thiền nào đúng, Thiền nào sai, Thiền 
nào cao hơn Thiền nào ? 

Cả hai đều nhằm mục đích đưa hành giả đến 
chỗ giác ngộ giải thoát, nên đều được coi là chánh 
pháp cả. Còn Thiền nào cao hơn Thiền nào ? Ai 
mà đặt ra câu hỏi nàu thì thiệt là ..... không biết nói 
sao ? Vì vấn đề không ở cao hay thấp mà ở chỗ 
người bệnh nào thì cho thuốc đó mà thôi. Vậu cao 
hay thấp thì không, nhưng khác nhau thì có. Tuy 
thấu khác nhưng thật ra cũng không thể gọi là khác 
được. Vì một bên đặt nặng về lú, còn một bên chỉ 
dạy về sự. Về lú thì Thiền Tông quả là độc nhất vô 
nhị, với sự đánh đập, la hét khiến người cầu đạo 
ngõ ngàng, cố gắng tìm những lý thuyết sâu xa ở 
đó. Nhưng về sự, tức phần thực hành tu tập thì 
Thiền Tông vẫn nằm gọn trong Tú Niệm Xứ. 

Cổ Đức xưa có câu : 

Đốn ngộ tuu đồng Phật 

Đa sanh tập khí thâm 

Phong đình ba thượng dũng 

Lú hiện niệm du xâm. 


Dịch nghĩa là : 


40 


Đốn ngộ tuu đồng Phật 

Nhiều đời tập khí sâu 

Gió ngừng sóng vẫn đập 

Lú hiện niệm còn xâm. 

(Trích Yếu chỉ Thiên tông, H.T Thanh TỪ) 

Khi đến ngộ thì chỗ thấy không khác chư Phật, 
song tập khí chất chúa từ nhiều đời, nhiều kiếp 
không thể một lúc mà sạch hết. Cần phải nổ lực 
buông xả vọng tưởng, lâu ngày mới hết, như gió đã 
dừng mà sóng chưa lặng, phải đợi thời gian từ từ nó 
mới yên. Chân lú đã thấy rõ rồi mà vọng niệm vẫn 
còn xâm lấn mãi. Vì thế sau khi giải ngộ cần phải 
cố gắng tu hành mới được chứng ngộ. 

Về lý thì Thiền nói trăng, nói cuội, chỉ đây nói 
đó, nhưng về sự thì không ngoài việc "diệt trừ vọng 
tưởng". Muốn diệt trừ vọng tưởng không có pháp 
nào khác hơn ngoài Chánh niệm (Samma-Sati) là 
chi thứ bảy trong Bát Chánh đạo (Ariua-Magga). 

Trên phương diện hành Thiền, Chánh niệm cần 
được hiểu là quán niệm một cách chân chánh. 
Chân chánh ở đây còn có nghĩa là khách quan. Vậu 
chánh niệm là quán niệm hay rõ hơn là quán sát và 
ghi nhận một cách khách quan. Phải quán niệm khi 


41 


nào, lúc nào ? Việc thực hành quán niệm không thể 
nằm ngoài bốn lãnh vực (tứ niệm xú), đó là niệm 
thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. 

Trở về Thiền Tông, ta thường nghe nói : gánh 
nước, bửa củi là Thiền, lặt rau, hái có cũng là Thiền. 
Có người hỏi Thiền Sư Huệ Hải : "Tu Thiền dụng 
công thế nào ?" Thiền Sư trả lời :" Khi đói thì ăn, 
khi mệt thì ngủ !" Người kia lại hỏi :"Ai mà chả đói 
thì ăn, mệt thì ngủ. Tất cả mọi người đều như vậu, 
có gì là khác ?" Thiền Sư bảo: " Khi ăn ta biết đang 
ăn, khi ngủ ta biết đang ngủ. Còn người đời thì khi 
ăn chắng chịu ăn, đòi trăm thứ cần dùng, khi ngủ 
chẳng chịu ngủ, tính toán ngàn chuyện !" Xem ra 
ở đây có khác gì niệm thân của Tú Niệm Xứ: " Khi 
thở vào một hơi dài, hành giả biết mình đang thở 
vào một hơi dài...". Trong mỗi cử động của thân 
thể: đi, đứng, nằm, ngồi Thiền Sư đều giữ chánh 
niệm, không cho tâm phóng đi một cách bừa bãi 
theo vọng tưởng, đó chính là niệm thân vậy. 

Các Thiền Sư có lúc đánh đau điếng hoặc xô đệ 
tử què chân, đó không phải đánh thức người đệ tử 
trở về hiện tại với niệm thọ là gì ? Thay vì rong ruổi 
theo vọng tưởng. 


42 


Nhà Thiền có câu : "Không sợ niệm khởi mà chỉ 
sợ giác chậm" có nghĩa là không sợ vọng niệm khởi 
lên, mà chỉ sợ không tỉnh giác nhận liền ra nó. Đó 
có khác gì niệm Tâm của Tú Niệm Xú ? Xưa kia Tổ 
Huệ Khả không chịu niệm tâm, phải chờ đến lúc 
gặp Tổ Đạt Ma bảo : "Đem tâm ra ta an cho", mới 
nhớ trở về tìm tâm. 

Nhân nghe tiếng mưa rơi, nhìn thấy hoa nở, 
v.v... mà nhận ra bổn tánh, đó phải chăng thuộc về 
niệm pháp ? 

Tu Thiền cần phải diệt vọng tưởng. Muốn diệt 
vọng tưởng phải có chánh niệm, mà chánh niệm 
không ngoài Tứ Niệm Xứ. Do đó Tứ Niệm Xứ là 
phép thực hành căn bản của Thiền. 

Thế còn đặc tánh giác ngộ của Thiền Tông thì 
sao? Đặc tánh giác ngộ của Thiền không phải vô 
duyên cớ. Vào khoảng thế ký thứ 5, sau khi Kinh 
điển vừa được đem từ Ấn độ sang Trung Hoa, các 
học giả Phật dồn hết tâm lực vào công cuộc phiên 
dịch Kinh điển từ Phạn ra Hán văn. Sau đó mọi 
người đều hăng say đi tìm chân lú nơi văn tự của 
Kinh điển. Dần dần họ bị như thu hút vào mê hồn 
trận của giáo lú cao siêu Đại Thừa, để rồi quên đi 


43 


những Kinh điển căn bản nhưng giản dị và thiết 
thực của Tiểu Thừa. Càng đi sâu vào triết lú văn tự 
của Kinh điển, họ càng hoang mang không biết đâu 
là đạo, đâu là chân lú. Đến lúc cùng đường, bí lối 
thì may thay, tổ Bồ Đề Đạt Ma đã xuất hiện như 
một vị cứu tinh với câu : "Giáo ngoại biệt truyền, 
bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành 
Phật". Và từ đó Thiền Tông nổi tiếng là một pháp 
môn đốn ngộ. Ai nấy đều đi tìm Thiền Sư chỉ cho 
giác ngộ. Giác ngộ cần được thực hiện chứ không 
phải để mong cầu. Chỉ có những người quên và 
không biết sống với thực tại, lo đi tìm chân lý ở 
những gì cao xa mới đi tìm giác ngộ. 

Xưa kia tổ Đức Sơn đi đâu cũng giảng Kinh Kim 
Cang, ngài Pháp Đạt tụng làu ba ngàn bộ Kinh 
Pháp Hoa, mà vẫn không ngộ đạo, phải chờ đến 
khi Lục tổ chỉ cho chỗ tầm thường nhất mới chịu 
nhận ra. 

Người tu theo Đại thừa cũng vậy, chỉ lo tụng 
những nh sao siêu như Pháp Hoa, Kim Cang, 
Niết Bàn, Hoa Nghiêm, v.v.... mà không chịu học 
Kinh Pháp cú, Chuyển pháp luân, Tú thập nhị 
chương, Kinh Niệm Xú, v.v... Thiền Tông đã khéo 
tô điểm "giác ngộ", để người ta tưởng rằng nó chỉ 


44 


nằm trong tay của các Thiền Sư, rồi đua nhau đi 
tìm Thiền Sư chỉ cho giác ngộ. 

Hối những người đang đi tìm giác ngộ chân 
chánh, hãy dừng chân lại ! Tại sao phải đi tìm giác 
ngộ ? Tại vì bất giác. Bất giác chánh niệm, hay là 
thất niệm: ăn không biết mình đang ăn, mặc không 
biết mình đang mặc, thở không biết mình đang thở; 
giận không biết mình đang giận, v.v... 

Thiền Tông thường nói giác ngộ là nhận ra ông 
chủ, hay bản lai diện mục. Nhưng theo tinh thần Tứ 
Niệm Xứ thì giác ngộ là nhận biết được bản chất 
của thực tại, vô thường, vô ngã và muốn vậy thì 
phải thực hành chánh niệm. Người đời thường ưa 
chữ giác ngộ hơn chánh niệm, vì họ cho rằng giác 
ngộ là một điều rất khó, còn chánh niệm thì quá dễ. 
"Ăn mà biết mình đang ăn" thì ai chả biết ? Đó là 
chánh niệm đã bị xem thường rồi. Chỉ có những 
người không biết hoặc chưa thực hành đúng đắn 
mới coi thường chánh niệm mà thôi. Chánh niệm 
không phải là ý thúc suông việc đang ăn của mình, 
mà phải thấy rõ, trực nghiệm tất cả tiến trình của sự 
ăn, tức là từ lúc bắt đầu ăn, đang ăn, cho đến hết 
ăn, và tất cả những gì xảy ra trong lúc ăn. Vì vậu 
chánh niệm phải được thực hiện trong từng giâu 


45 


phút, từng sát na, và việc đó không phải dễ, mà 
ngược lại vô cùng khó khăn, đòi hói nhiều thời giờ 
và kiên nhẫn, nếu không thì ta đã thành A La Hán 
rồi l 

Tóm lại Thiền Tông và Tứ Niệm Xứ không xung 
khắc nhau mà ngược lại còn bổ khuyết cho nhau. 
Thiền Tông chuyên về lý (mặc dù nói bất lập văn 
tự). Người tu Thiền tìm phương pháp chắc chắn 
phải đi qua con đường Tứ Niệm Xứ. Trong Kinh Tứ 
Niệm Xứ không nói lú cao siêu, nhưng người tu 
Thiền đừng nên xem thường nó, vì không phải ai 
cũng có thể tu theo Tứ Niệm Xứ đâu, chỉ có những 
người hiểu được "bình thường tâm thị đạo" mới chịu 
khó kiên nhẫn hành theo mà thôi. 


46 
THIÊN VÀ TỊNH ĐỘ 


Ngày nay trong Phật giáo còn lại ba tông phái 
chính là Thiền tông, Mật tông và Tịnh Độ tông. 
Riêng ở Việt Nam thì chỉ có Thiền Tông và Tịnh Độ 
tông là thịnh hành hơn cả. Đại khái thì Thiền chủ 
trương tự lực, Tịnh Độ nương vào tha lực của Phật 
A Di Đà. Mới xem qua dường như hai pháp môn 
này chống trái nhau, nhưng xét cho kỹ Thiền là trở 
về với bổn tánh thanh tịnh, đó không phải là tịnh 
sao ? Còn Niệm Phật mà không có chánh niệm thì 
Tín, Nguyện, Hạnh không tròn làm sao vãng sanh, 
mà chánh niệm há chắng phải là Thiền ? 

Người ta thường có khuynh hướng cho rằng 
Thiền cao hơn Tịnh Độ. Thật ra vấn đề không phải 
ở cao thấp mà ở chỗ bịnh nào thuốc nấy mà thôi. 

Đức Phật xưa kia đã tận tụu suốt 45 năm nói 
Pháp, từ cao xuống thấp, từ thấp lên cao, tùy căn 
cơ của chúng sanh mà chỉ bệnh cho thuốc. Ngài 
không quảng cáo một pháp môn nào cả. Sự phân 
biệt cao thấp, Đại, Tiểu là do người sau nàu, căn cơ 


47 


không được như đúc Phật, không có nhất thiết 
chủng trí, không biết nhiều pháp môn, chuyên tu 
pháp môn nào thì chỉ đề xướng pháp môn đó thôi. 
Người thích tu Thiền không nên tưởng mình là 
thượng căn, người tu Tịnh Độ không nên có mặc 
cảm là hạ căn. Người tu khi lựa chọn pháp môn 
phải dùng trí huệ sáng suốt, biết bệnh của mình hợp 
với phương thuốc nào. Thượng căn hay hạ trí thực 
ra không có nghĩa gì cả, đó chỉ là những khái niệm 
đối đãi nhị biên do chúng ta phân biệt đặt ra mà 
thôi. Một ông bác sĩ giỏi chữa hết bệnh đau mắt, 
không thể nói với một người đau tim rằng : "thuốc 
của tôi hay lắm, vì đã chữa khỏi nhiều người, ông 
nên uống vào sẽ hết bệnh". Cũng vậu, ta không thể 
nói Kinh nào hay Pháp môn nào hay hơn cả. 

Tịnh Độ có thể được xem là một phần của Mật 
Tông. Theo Mật Tông hay đúng hơn là Mật thừa 
(Mantrauanà) còn gọi tên khác là Kim Cang thừa 
(Vajravanà), mỗi một vị Phật hay Bồ Tát đều có 
một câu thần chú tượng trưng cho bản nguyện của 
vị đó. Đức Phật Thích Ca có câu thần chú "Om 
muni muni maha muniue svahà”, đức Phật A Di Đà 
cũng có câu thần chú "Om Amitabhà Hrih ", Quan 
Thế Âm Bồ Tát có " Om mani padmé hùm ", v.v... 


48 


Phật A Di Đà ở phương Tây là một trong năm vị 
Thiền Phật (Dhuàni Bouddha), và cõi Cực Lạc của 
Ngài là một trong muôn ngàn cõi tịnh độ trong 
pháp giới. 

Nhân tiện đây xin nhắc nhở những ai tu Mật tông 
theo truyền thống Tây Tạng tức quán tưởng các 
hình tướng bổn tôn (Yidams, Dakinis...) hoặc 
mandala, cần phải có bậc thầu truyền cho trực tiếp 
lễ quán đánh (initiation, dbang). Nếu chỉ tu theo 
sách vở, hoặc tự tu luyện với tâm mong cầu, sở đắc 
thần thông này nọ thì sẽ dễ lạc đường đi vào tà đạo 
lúc nào không hay. 

Tịnh Độ thuộc Đại thừa, hành giả tu niệm Phật 
cầu sanh về Cực Lạc, chứng được quả vị Bất thối 
chuyển rồi từ đó dần dần tiến đến quả vị Phật là 
cứu cánh. Tuy nhiên trên phương diện thực hành 
và truyền bá thì Tịnh Độ nhấn mạnh về việc vãng 
sanh Cực Lạc và quên đi mục đích chính của đạo 
Phật là tu tâm sửa tánh, giải trừ phiền não ngay 
trong kiếp sống hiện tại. 

Người tu theo Tịnh Độ thường cho mục đích 
chính của sự niệm Phật là cầu sanh Cực Lạc, không 
nghĩ đến chuuện thành Phật để cứu độ chúng sinh. 


49 


Niệm Phật là để cầu thành Phật và muốn thành 
Phật thì phải học làm Phật, đến khi xả bỏ báo thân 
nàu thì sẽ về Cực Lạc để tiếp tục con đường thành 
Phật. Vì thế người tu Tịnh Độ vẫn cần phải học tất 
cả pháp môn, phát bồ đề tâm, trau đồi Giới, Định, 
Huệ ngay khi còn ở Ta Bà này. 

Tu Tịnh Độ muốn được vãng sanh cần phải có 
đầy đủ Tín, Hạnh, Nguyện. Tín là lòng tin chắc 
chắn có đức Phật A Di Đà ở Cực Lạc Phương Tâu, 
và những ai chí tâm niệm danh hiệu Ngài thì sẽ 
được vãng sanh. Hạnh là một khi tin chắc rồi thì 
hành giả phải gia công ngày đêm niệm Phật không 
gián đoạn, tâm tâm niệm niệm luôn nhó đến Phật 
A Di Đà. Nguyện là hành giả đem hồi hướng tất cả 
công đức tu hành và niệm phật nguyện sanh về Cực 
Lạc. 

Đại khái pháp môn tu Tịnh Độ là như vậy. Vì có 
rất nhiều sách giảng về Tịnh Độ, độc giả có thể tìm 
nghiên cứu thêm, ở đây chỉ nhằm mục đích dung 
hòa hai lối tu Thiền và Tịnh. 

Tu Tịnh Độ nếu không hiểu lớ thì Tín sẽ biến 
thành ở lại, không chánh niệm thì Hạnh không tròn. 
Không hiểu lú, không chánh niệm thì sẽ bê trễ lơ là, 


50 


do đó Nguyện sẽ không thành. Vì thế những người 
trẻ khi tu theo Tịnh Độ cần phải trau đồi, học hỏi 
để thông hiểu lú, tập thiền định để làm chủ tâm Ú, 
không cho phiền não chi phối, và phải phát nguyện 
cứu khổ chúng sinh, lập đi lập lại những lời nguyện 
ấu. 

Giáo lú nhà Phật gồm có Chân Không và Diệu 
Hữu. Thiền tông dựa trên Không, còn Tịnh Độ 
nương vào Hữu. 

Tu Thiền mà bác Tịnh Độ cho rằng không có thế 
giới Cực Lạc ở phương tây thì đó là chưa hiểu tự 
tánh (vốn chân không mà diệu hữu). Tu Tịnh Độ 
mà bỏ Thiền, thì chưa hiểu tự Tâm (vốn diệu hữu 
nhưng không lìa chân không). 

Thiền và Tịnh đều là những pháp môn của Phật 
để lại, tùu căn cơ mà chúng ta lựa chọn cho thích 
hợp. 

Người tu Thiền có thể hồi hướng công phu cầu 
sanh Tịnh Độ nếu chưa hoàn toàn tự chủ và sợ căn 
cơ còn vếu. 

Người tu Tịnh Độ nên tập học giữ chánh niệm 
làm chủ tâm ý để đạt được an lạc ngay trong cuộc 
sống hiện tại và sau khi chết thì về Cực Lạc. 


51 


Ta có thể tu tập cả hai gọi là Thiền Tịnh song tu. 
Là hành giả Đại Thừa theo Bồ Tát Hạnh, ta cần 
thực hành Lục Ba La Mật : bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Tu Tịnh Độ 
cũng cần thiền định để cho tâm an trụ không bị 
phiền não sai sử, nhờ vậy niệm Phật mới dễ nhất 
tâm, và khi lâm chung không sợ tán loạn. Tu Thiền 
thời nay không phải để giác ngộ mà cốt làm chủ 
tâm ú, thanh lọc thân tâm, sống an vui hạnh phúc, 
và sau khi chết cầu về Cực Lạc để được gần Phật 
nghe Pháp, được như thế có lợi hơn không ? 

Dù theo Thiền hay Tịnh Độ, người tu vẫn cần 
phải giữ gìn tâm ý, trau đồi đạo hạnh, tích tụ công 
đức, bót dính mắc vào chuvện thế gian, không để 
cho cuộc đời lôi cuốn. Xưa kia các Thiền Sư sau khi 
ngộ đạo, đều tìm nơi ở ấn tu luyện cho đến khi 
hoàn toàn làm chủ được tâm ú mới ra độ đời. Chư 
Tổ Tịnh Độ như ngài Huệ Viễn, Thiện Đạo, Vĩnh 
Minh, không những xiển dương dạy chúng niệm 
Phật, mà chính mình cũng nhập thất niệm Phật làm 
gương. 


h2 


TỨ NIỆM XỨ VÀ BỒ TÁT ĐẠO 


Bồ Tát, nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đỏa dịch âm từ 
chữ Bodhisattva (Sanscrit) hay Bodhisatta (Pali). 
Bodhi là giác, Sattva là hữu tình. Bồ Tát là những 
người phát tâm, nguyện đạt cho được đạo quả 
Chánh đẳng Chánh giác (Phật). Phát nguyện như 
vậy có quá đáng không ? Có kiêu ngạo quá không? 
Thưa Không ! Chỉ vì Bồ Tát có tâm Đại từ, Đại bị, 
muốn cứu độ chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh 
tử luân hồi nên mới phát nguyện thành Phật. Xưa 
kia, đúc Phật Thích Ca vì lý do nào la bỏ cung 
thành đi tu ? Phải chăng vì thấy cảnh sanh, già, 
bệnh, chết của chúng sanh mà quyết ra đi tìm giải 
thoát cho mình và cho người ? 


Bồ Tát là người cầu thành Phật hay chỉ là người 
có tâm Đại từ Đại bi thôi ? Cầu thành Phật mà 
không có tâm từ bi thì không thể được ! Đại từ, Đại 
bi mà không có trí tuệ thì cũng không thể cứu độ 


S, 


chúng sanh. Cúu khổ trong đạo Phật cần được hiểu 
là cứu khổ sanh tử luân hồi, chú không phải khổ vật 
chất hay tinh thần. Muốn cứu khổ chúng sanh một 
cách trọn vẹn và rốt ráo cần phải có trí tuệ toàn 
giác. 

Vậu Bồ Tát là những người phát Bồ Đề Tâm 
(Bodhicitta), tức tâm nguyện thành Phật để cứu độ 
chúng sanh một cách toàn vẹn và rốt ráo. Đại Tùừ 
Bi chỉ là động lực đầu tiên thúc đấy hành giả tiến 
bước trên Bồ Tát Đạo, và mục tiêu cuối cùng của 
Bồ Tát Đạo là quả vị Phật. Vì trong quả vị Phật, có 
đầu đủ các đúc tánh Đại Tù, Đại Bi, Đại Hủ, Đại 
Xả, Đại Hùng, Đại Lực để cứu độ chúng sanh. 

Một khi phát Bồ Đề Tâm một cách vững chắc 
rồi, Bồ Tát có thể lựa chọn tất cả pháp môn nào 
tùy theo căn cơ, sở thích và tâm nguyện của mình. 
Bồ Tát không bắt buộc phải tạo nhiều chùa to, 
tượng lớn, không bắt buộc phải đi khắp nơi thuyết 
pháp, giảng đạo. Ngược lại cũng không bắt buộc 
phải vào rừng núi tu ấn dật cho đến ngày thành 
Phật mới ra độ đời. Tù lúc mới phát tâm cho đến 
khi thành Phật, Bồ Tát vẫn tiếp tục phát triển tâm 
Bồ Đề, trau dồi phước huệ, tiếp tục cứu độ và làm 


54 


lợi ích cho chúng sanh tùy theo căn cơ và khả năng 
của mình. 

Bồ Tát không bắt buộc phải là thượng căn, 
Thanh Văn không hắn là hạ trí. Bồ Tát chỉ khác 
Thanh Văn nơi Bồ Đề Tâm thôi. Tất cả pháp môn 
Đúc Phật để lại, không có pháp nào dành riêng cho 
Bồ Tát hay Thanh Văn cả. Thí dụ như Tịnh Độ 
được coi là một pháp môn thuộc Đại Thừa, nhưng 
nếu người niệm Phật cầu về Cực Lạc với tâm niệm 
giải thoát cho chính mình khỏi cái khổ Ta Bà thôi, 
thì người nàu đang biến Tịnh Độ thành Tiểu Thừa 
vậu. 

Khi nói về ba Thừa (Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ 
Tát), người ta thường nói như vầy : Thanh Văn tu 
theo Tứ Đế, Duyên Giác tu theo Thập nhị nhân 
duyên, và Bồ Tát tu theo Lục Độ. Nói như vậy hơi 
đơn giản. Tú Đế là một chân lú, trong đó có Đạo 
Đế là con đường đưa đến Niết Bàn. Đạo Đế túc là 
Đạo Phật. Đạo Đế không phải chỉ có Bát Chánh 
Đạo, hoặc 37 phẩm trợ đạo thôi, mà tất cả 84.000 
pháp môn đều được xem là Đạo Đế. Do đó Thập 
nhị nhân duyên, và Lục Độ cũng thuộc Đạo Đế. 
Vậy pháp tu của Duyên Giác hay Bồ Tát cũng 
không nằm ngoài Tứ Đế. 


32 


Trong 84.000 pháp môn của Đức Phật để lại chỉ 
có một mùi vị, đó là vị giải thoát. Nhưng chúng ta 
có thói quen hay phân chia, xếp hạng : pháp này 
là Tiểu Thừa, pháp kia Đại Thừa. Nếu tu theo Đại 
Thừa mà giảng Tú Đế thì không hay, phải giảng 
Pháp Hoa, Kim Cang mới đúng. Từ sự phân chia 
và hiểu lầm danh nghĩa Bồ Tát nên người tu theo 
Đại Thừa thường hay thích thọ "Bồ Tát giới" và coi 
thường giáo lú Tiểu Thừa. 

Theo Phật giáo, có ba hạng Bồ Tát là : Trí Tuệ 
Bồ Tát (Pannadhika), Tín Đúc Bồ Tát 
(Saddhàdhika) và Tinh Tấn Bồ Tát (Viriuàdhika). 

"Trí Tuệ Bồ Tát chú trọng phát triển trí tuệ và 
thực hành Thiền Định nhiều hơn là nhiệt thành với 
những hình thức lễ bái cúng dường bề ngoài. Các 
ngài luôn luôn đi theo sự hướng dẫn của lú trí và 
không chấp thuận điều gì một cách mù quáng. 
Không tự bó tay quy hàng cho một lú thuyết nào, 
cũng không làm nô lệ cho một quuến sách, một bộ 
Kinh, hay một cá nhân nào. Trí Tuệ Bồ Tát thích 
trầm tĩnh vên lặng để trau dồi thiền định. Từ nơi 
vắng vẻ tịch mịch ấy, Ngài rải những tư tưởng an 
lành, tuy trầm lặng nhưng hùng dũng, búa khắp thế 


56 


gian, để đem lại sự hổ trợ tinh thần cho nhân loại 
đau khổ. 

Tín Đức Bồ Tát đặt trọn niềm tin nơi hiệu lực của 
tâm thành. Saddhà hay niềm tin chân thành là đặc 
điểm chánh yếu của Ngài. Cùng với Saddhà (niềm 
tin nơi Tam Bảo) như người bạn đồng hành trung 
tín, Ngài thành tựu mục tiêu. Tất cả những hình 
thúc cụ thể lễ bái, thờ phượng là sở trường của Tín 
Đức Bồ Tát. Tượng Phật là một nguồn gợi cảm 
quan trọng đối với Ngài. 

Tinh Tấn Bồ Tát thì luôn luôn tìm cơ hội để phục 
vụ kẻ khác. Không có gì làm cho vị Tinh Tấn Bồ Tát 
hoan hỉ bằng tích cực phục vụ. Đối với các Ngài, 
"làm việc là hạnh phúc, và hạnh phúc là làm việc". 
Không tích cực hoạt động phục vụ tha nhân thì các 
Ngài không có hạnh phúc. 

Theo Kinh sách thì con đường của bậc Trí Tuệ 
Bồ Tát ngắn nhất, Tín Đức Bồ Tát phải trải qua một 
thời gian dài hơn, và Tinh Tấn Bồ Tát còn dài hơn 


¬ LH 


nưa 


! Trích Đức Phật và Phật Pháp. Narada Maha Thera. Phạm 
Kim Khánh dịch 


57 


Tứ Niệm Xú là một phương pháp hành thiền dẫn 
đến trí tuệ giải thoát, tự tánh nó không phải Thanh 
Văn hay Bồ Tát, tuy nhiên nếu phải so sánh và xếp 
loại với Bồ tát đạo, thì Tứ Niệm Xứ là một trong 
những con đường ởi của Trí Tuệ Bồ Tát. 

Nếu hành giả theo Đại Thừa có tâm địa Bồ Tát, 
thì song song với việc tu tập Tú Niệm Xứ (tự thanh 
lọc bản tâm), hành giả phải thường tự nhắc nhở, 
phát nguyện và noi theo những gương Đại Bi của 
Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Trí của Văn Thù Bồ Tát, 
và Đại Hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát (nuôi dưỡng chí 
nguyện độ tha). 


58 


PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH 


Điều kiện ban đầu 


Như chúng ta đã thấy qua ở các phần trước, 
phương pháp hành thiền này trông rất tầm thường, 
không có gì cao siêu, nên nhiều người cho nó thấp 
kém, vô ích và không đưa đến đâu. Vì vậy không 
phải ai cũng thực tập dễ dàng được, mà phải tùu 
nhân duyên và điều kiện : 

1/ Điều kiện ban đầu là phải ý thức được chân lú 
không thể có ngoài thực tại, ngoài những gì rất tầm 
thường. Dù tụng 3000 bộ Pháp Hoa mà không biết 
trở về quán chiếu nội tâm thì vẫn chưa nếm được 
mùi vị của Phật Pháp. 

2/ Tin tưởng chắc chắn pháp hành thiền này sẽ 
đưa đến giác ngộ giải thoát (lẽ dĩ nhiên trước đó 
hành giả phải suụ nghĩ thật chín chắn). 

3/ Cần phát nguyện mạnh mẽ. Không cần phát 
những lời nguyện văn hoa, dài giòng như trong các 
thời kinh, chỉ cần nguyện hai câu sau : "Nguyện đời 


Sài 


đời kiếp kiếp không xa la Tam Bảo. Nguyện mau 
giải thoát cứu độ chúng sanh". 

4/ Phải cố gắng tạo cho mình một bối cảnh 
thuận duyên. Nếu là tại gia cư sĩ thì nên theo học 
những khóa Thiền Minh Sát Tuệ trong dịp nghỉ hè. 
Nếu là xuất gia thì nên xa lìa thế tục, tìm những nơi 
thanh vắng để tham thiền nhập định, nếu có ai bảo 
mình căn cơ Nhị Thừa, không có tâm độ đời cũng 
mặc, vì họ đâu có tu dùm mình đâu mà phải sợ. 
Nếu không như thế, suốt ngày lăng xăng việc nà, 
việc nọ, đến tối có ngồi thiền đi nữa cũng chỉ làm 
mồi cho hôn trầm, loạn tưởng. 

5/ Tinh tấn và kiên nhẫn. Tu tập pháp Thiền nàu 
rất cần sự trợ duyên ban đầu như nhắc nhở, giảng 
giải của thiện tri thức là những người đã thực hành 
và trải qua rồi. Nếu chỉ đọc sơ qua sách vở rồi thực 
hành theo thì sẽ mau chán nản vì không thấy được 
sự tiến bộ. 


Thục hành 


Về phần thực tập, hành giả có thể ụ theo như 
nguyên văn của Einh Tứ Niệm Xứ chỉ dạy. Nhưng 


60 


sợ có nhiều người thấu văn tự trong Kinh quá giản 
dị mà xem thường hoặc không biết cách áp dụng 
vào đời sống thực tại, nên ở đâu tôi tạm đưa ra vài 
cách thức giúp cho hành giả trong bước đầu. 

Cần nhớ là trong tất cả bốn lãnh vực quán niệm 
(thân, thọ, tâm, pháp) hành giả phải lấy chánh 
niệm (sammàsafi) làm đầu, và chỉ giữ chánh niệm 
mà thôi, có nghĩa là tỉnh giác quan sát và ghi nhận 
một cách khách quan. Khi bắt đầu thực hành, hành 
giả sẽ thấy sự xâm chiếm mạnh mế của thất niệm, 
hôn trầm (trạng thái mơ mơ màng màng) và loạn 
tưởng (những ý nghĩ khởi lên ào ào, liên tục lôi kéo 
ta theo). 

Bát đầu sự thực tập, hành giả nên tìm đến một 
nơi vắng vẻ ngoài trời, trong rừng, dưới một cội câu, 
hay tất cả những nơi nào vên tĩnh xa tiếng náo động 
ồn ào. Ngồi xuống theo tư thế bán già hoặc kiết già 
rồi bắt đầu quán niệm (thầm ghi nhận trong tâm). 


1/ Niệm Thân 

Hành giả có thể bắt đầu bằng phương pháp chú 
niệm vào hơi thở vô-ra (ànàpànasafi). Trong Kinh 
An Ban Thủ Ý (Anàpànasati Sutta) có dạy 16 cách 


61 


quán niệm hơi thở. Người nào muốn biết rõ chỉ tiết 
có thể tìm đọc Kinh Quán Niệm Hơi Thở do Thầu 
Nhất Hạnh đã dịch và chú giải. Riêng ở đây chỉ đưa 
ra nhưng cách thúc rất giản dị không nhất thiết phải 
ụ theo Kinh. 

Hành giả bắt đầu hít vào ba hơi thật dài và thở 
ra thật mạnh như để tống khứ ra ngoài mọi uế 
trược. Sau đó hành giả hô hấp một cách tự nhiên, 
nhẹ nhàng, không nên gượng ép hơi thở và làm cho 
nó phải như thế nào. Chỉ để cho luồng hơi thở 
thong thả trôi ra rồi thong thả trôi vào dưới ánh 
sáng của tâm hoàn toàn giác tỉnh. 

- Khi hít vào một hơi dài, hành giả niệm thầm 
trong đầu : "Hffít". Chữ Hít phải được kéo dài theo 
hơi thở vào, có nghĩa là trong suốt thời gian hít vào. 

- Khi thở ra, hành giả niệm thầm : "Thởởởđở". 
Chữ Thở phải được kéo dài trong suốt thời gian thở 
ra. 


Cú thế hành giả hít thở trong chánh niệm. Trong 
suốt thời gian ngồi thiền, không có một hơi thở "vô- 


? Sự kéo dài chữ Hít và Thở ở đây là do kinh nghiệm cá nhân 
của tác giả chứ không phải từ truyền thống Thiền Minh Sát. 


62 


ra" nào mà hành giả quên ghi nhận. Nếu trong lúc 
hít thở như vậy, chợt có một ý nghĩ nào xuất hiện 
thì hành giả phải nhận biết liền rồi tức khắc trở về 
sự chú niệm hơi thở "vô-ra". 

Ban đầu hành giả có thể ngồi khoảng mưỡi lăm 
phút, đến lúc thuần thục phải tăng dần lên cho tới 
ít nhất là một tiếng đồng hồ. Trong bước đầu khởi 
sự hành thiền, chắc chắn hành giả sẽ cảm thấu chán 
nàn, bực bội, thân tâm bị gò bó. Vì thường ngàu 
thân của ta hết làm việc này đến việc nọ, lăng xăng 
đủ thứ, tâm của ta thì chưa nghĩ xong chuyện nàu 
đã nghĩ đến chuyện kia tựa hồ con khỉ chuyền 
cành, con ngựa đứt cương (tâm viên, ú mã). Không 
phải chỉ có ở kiếp này thôi, mà nó đã như vậy từ vô 
thi kiếp trước rồi, bâu giờ ta bắt thân ngồi im một 
chổ, bắt tâm chăm chú vào hơi thở, làm sao tránh 
khỏi sự khó chịu dày vò. Vì vậy hành thiền cần phải 
tinh tấn và kiên nhẫn mới đi tới đích, phải chịu cực 
nhọc khó khăn lắm mới thành công, không phải 
một sớm một chiều mới tu mà thành Tổ Sư liền 
được. 

Sau khi hành giả thuần thục với pháp quán niệm 
hơi thở vô-ra ở trên, thời gian ngồi từ một hay hai 
tiếng trở lên, thì hành giả bắt đầu thực hành sang 


63 


pháp "phồng xẹp'”(của bụng), sẽ thấu sự phồng lên 


xẹp xuống của nó. Ban đầu, nếu hành giả không 
thấu được sự "phồng-xẹp" nàu, thì có thể để một 
hay cả hai bàn tay lên bụng để nhận thấu rõ ràng 
hơn. Khi cảm thấy rõ ràng (chứ không phải tưởng 
tượng) được sự phồng xẹp rồi, hành giả bắt đầu 
quan sát và ghi nhận nó. 

- Khi bụng phồng lên, hành giả niệm thầm: 
"bụng phồng" hay "phồồồồng", chữ phồng được 
kéo dài trong suốt lúc bụng phồng lên. 

- Khi bụng xẹp xuống, hành giả niệm: "bụng xẹp" 
hay "xeeeep". Chữ xẹp được kéo dài trong suốt thời 
gian bụng xẹp xuống. 

Vì sao ở đây lại có nhưng chữ kéo dài như : 
"Hiiít', "Thơơởở", "Phôôôồng ", "Xeeeep" ? Vì với 
người sơ cơ mới tu tập, "ú thúc suông" chưa phải 
hoàn toàn chánh niệm. Khi hít vào mà hành giả chỉ 
ý thúc "tôi đang hít vào" hay chỉ niệm một chữ "Hít" 
thì ngay lúc đó hành giả có chánh niệm, nhưng 


: Pháp quán niệm sự phồng xẹp của bụng đúng ra không có 
trong Kinh Niệm Xử, nó được Đại lão thiền sử Miến Điện Mahasi 
Sayadaw phát minh và ngày nay trở thành một pháp tu phổ biến 
cho Thiền Minh Sát. 


64 


trong sát na sau hay giây phút kế tiếp hành giả có 
thể mất chánh niệm dễ dàng, nên thay vì phải niệm 
liên tục "Hfít, Hít, Hít..." thì chỉ niệm một chữ nhưng 
kéo dài ra : "Hiiít". 

Cú thế hành giả chú tâm quan sát, theo dõi và 
ghi nhận sự phồng lên xẹp xuống của bụng trong 
suốt thời gian ngồi thiền. Không có một cái "phồng- 
xẹp" nào mà hành giả quên ghi nhận. 

Hành giả cố gắng thực hành và tăng lên thời gian 
ngồi thiền. Ít nhất phải ngồi liên tục hai giờ đồng hồ 
trở lên, hành giả mới thấu được những gì thay đổi 
và tiến triển. Và khi thấy được những gì thay đổi, 
tiến triển đó thì hành giả mới cảm thấu hứng thú 
trong việc thiền tập. Vì phải tinh tấn và kiên nhẫn 
nên ít có người thực hành pháp này. Ngược lại có 
rất nhiều người tu theo Thiền ngoại đạo, vì được 
quảng cáo mới tu đã xuất hồn, hoặc có thần thông 
liền ! Người tu chân chính cần biết rằng từ đời vô 
thi đến giờ, ta đã bị vô minh, tà kiến, chấp trước 
bao phủ dầy đặc, làm sao mà trong phút chốc có 
thể gột rửa cho hoàn toàn được. Còn những việc 
như xuất hồn, hay thần thông đều là những ma 
chướng, vọng cầu của tà ma ngoại đạo, ta đã tích 
lũy chúng từ nhiều kiếp, nên nay mới khởi vọng cầu 


65 


liền có một cách dễ dàng. Đó là lú do tại sao người 
tu theo chánh pháp thì ít, mà tu theo tà đạo lại 
nhiều. 


2/ Niệm Thọ 

Khi hành giả ngồi lâu sẽ có những cảm giác phát 
sanh như mỏi mệt, đau nhúc, ngứa ngáy, khó chịu 
v.v... Lúc đó hành giả hãy làm như sau : 

Đang theo dõi sự "phồng xẹp", bỗng nhiên cảm 
thấy đau nhức nơi chân. Khi ấy hành giả liền niệm: 
"có một cảm giác đau đang phát sanh (nơi chân)", 
hoặc hành giả có thể niệm một cách vắn tắt : "đau" 
hau "có sự đau". Niệm như vậy cũng đủ để cho 
hành giả ghi nhận một cách khách quan cảm giác 
đau đang có nơi chân. Hành giả tuyệt đối không 
được niệm: "Tôi đang đau hay chân tôi đau”, vì thực 
sự không có cái Tôi nào đau cả. Sau khi niệm như 
vậy xong, hành giả lập tức trở về sự "phồng-xẹp" 
của bụng. Tất cả những cảm giác đều trải qua bốn 
tiến trình : phát sanh, tăng trưởng, suụ yếu, và tan 
biến, chỉ có lâu hay mau mà thôi. Sau một thời 
gian, cảm giác đó bỗng biến mất, thì hành giả niệm 
: "cảm giác đau đã biến mất" hoặc "cái đau đã hết". 


l0 


Nếu cảm giác đau không hết mà lại tăng thêm thì 
hành giả niệm : "cảm giác đau đang tăng", rồi sau 
đó liền trở lại công việc chính là quán niệm sự 
"phồng xẹp". Nếu cái đau tăng lên quá múc chịu 
đựng thì hành giả có thể lấu tay gỡ chân ra, hau sửa 
đổi tư thế, nhưng phải làm thật chậm, và giữ chánh 
niệm như sau : 

- Trước hết khi muốn lấy tau gỡ chân ra niệm : 
muốn, muốn, muốn. 

- Khi nhấc tay lên niệm : nhấc, nhấc, nhấc. 

- Khi tay đụng chân niệm : đụng. 

- Khi tau nắm chân gỡ ra niệm : gỡ, gỡ, gỡ. 

- Khi gố ra xong, rút tay về niệm : rút, rút, rút. 

- Khi rút tau về xong, để lại chỗ cũ niệm : để, để, 
để. 

Trên đây chỉ là một sơ đồ giản dị, giúp cho người 
mới tập giữ chánh niệm, chứ thật ra từ lúc muốn 
nhấc taụ, rồi gỡ chân, cho đến lúc kéo tay trở về 
chỗ củ, có rất nhiều cử động khác cần phải niệm 
(chú ý ghi nhận). Trong lúc lấy tau gỡ chân ra hành 
giả phải làm "thật chậm", vì thế nên mỗi cử động 
phải được niệm ít nhất ba lần, giúp cho hành giả 
giữ được chánh niệm. Khi thuần thục rồi thì hành 


67 


giả không cần niệm như vậy nữa mà chỉ cần tỉnh 
giác quán sát từng cử động trong từng sát na, muốn 
được vậy đương nhiên các động tác phải được làm 
thật là chậm. 


3/ Niệm Tâm 

Niệm Tâm là một việc rất quan trọng trong Tứ 
Niệm Xứ. Trong Thiền Đốn Ngộ có nói " Kiến tánh 
khởi tu" hay "Đốn ngộ tiệm tu", tu ở đây là diệt trừ 
vọng tưởng. Niệm Tâm chính là một phương pháp 
hay nhất để diệt trừ vọng tưởng. Niệm Tâm là guan 
sát ghi nhận một cách khách quan những hoạt động 
của tâm. Hoạt động của tâm là những tư tưởng hay 
ý nghĩ chợt khởi chợt biến mà danh từ thông thường 
gọi là vọng tưởng. 

Khi đang theo dõi sự "phồng xẹp" của bụng bỗng 
nhiên có một ú nghĩ dù thiện hay ác khởi lên trong 
tâm, hành giả liền ghi nhận (niệm) nó : "có một Ú 
nghĩ (đang phát sanh)". Niệm như vậu đủ để ú nghĩ 
đó tan biến, và hành giả phải lập túc trở về với sự 
"phồng xẹp", không cần suy tư xem đó là tốt hau 
xấu. Nếu sau đó ý nghĩ đó trở lại, hoặc có một Ú 
nghĩ khác thì hành giả cũng lại niệm : "có một ú 


68 


nghĩ". Niệm một câu ngắn gọn như vậy đủ làm cho 
hành giả giác tỉnh và không chạy theo vọng tưởng. 
Trường hợp này giống như Thiền Sư Nhan mỗi 
ngày thường ngồi trên tảng đá, lâu lâu tự gọi : "ông 
chủ". Tự đáp : "Dạ". Tự nhắc : "Tỉnh tỉnh chớ để 
người lừa". 

Ban đầu hành giả có thể bị ý nghĩ đưa đi xa, rồi 
sau đó mới sực tỉnh, thì lúc đó niệm : "Đó là một ý 
nghĩ". Khỏi cần phải niệm "ý nghĩ đã diệt", vì khi ta 
niệm "đó là một ú nghĩ" thì ngay khi đó nó đã diệt 
mất rồi. 

Thực tập như vậy, lâu ngày hành giả sẽ không 
còn bị ý tưởng đem ởi quá xa nữa mà sẽ nhận ra 
chúng khi chúng vừa phát sanh. 

Người thường không biết tu Thiền, mỗi khi có ý 
tưởng gì khởi lên thì liền đi theo nó ngay. Thí dụ 
đang ngồi yên bỗng chợt nghĩ về một người hay 
một chuyện nào đó rồi khởi lên ưa ghét, phải trái, 
và cú thế suy nghĩ liên tu bất tận, bị phiền não vọng 
tưởng lôi kéo mà không hề hay biết. 


* Trích Trung Hoa chư Thiền Đức Hành Trạng. HT Thanh Từ 


69 


Ngoài giờ ngồi thiền, trong đời sống hằng ngày, 
nếu có những ý nghĩ tốt khởi lên trong đầu hành giả 
đừng mừng cho là ⁄a tết, mà phải nhanh trí nhận ra 
đó là tâm khởi một ý nghĩ tốt. Khi có một ý nghĩ xấu 
phát sanh trong đầu, đừng nghĩ là Za xấu rồi ăn năn, 
bực bội, mà phải nhanh trí nhận ra đó là tâm khởi 
một ú nghĩ xấu, xong rồi thản nhiên tiếp tục giữ 
chánh niệm. 

Người đời không biết về vọng tưởng, không hiểu 
giáo lý Vô Ngã” nên mỗi khi trong tâm khởi lên 
những ú tưởng hay suy nghĩ thì lầm cho đó là ta hau 
tôi suy nghĩ. Trên thực tế không hề có một cái Ta 
hay Tôi nào suy nghĩ mà chỉ có những ý niệm khởi 
lên trong tâm mà thôi. 


4/ Niệm Pháp 

Trong Kinh Niệm Xú (Satipatthàna Sutta), trong 
phần Niệm Pháp có đưa ra năm đề mục quán niệm, 
nhưng ở đây tôi chỉ đưa ra vài thí dụ cụ thể áp dụng 
vào sự thực tập. 


Xem Vô Ngã. Thích Trí Siêu 


70 


- Đang ngồi thiền, bỗng bên ngoài có tiếng động 
như tiếng xe hơi, thì lúc đó hành giả niệm : "nghe, 
nghe, nghe" (đó là nương theo nhĩ căn), hoặc niệm 
"có tiếng động" (đó là nương theo thanh trần). Sau 
khi niệm như vậy xong, hành giả phải liền trở về sự 
"phồng xẹp" của bụng. 

- Khi cảm thấy buồn ngủ, hành giả niệm : "có sự 
buồn ngủ đang phát sanh" hoặc niệm vấn tắt "có sự 
buồn ngủ". Tuyệt đối không được niệm "Tôi đang 
buồn ngủ". 

Trên đây chỉ là gợi ý cho hành giả tu tập ban 
đầu. Về phần niệm pháp này khá phức tạp, vì chữ 
Pháp (dhamma) có thể chỉ tất cả những sự vật trên 
cõi đời nàu, muốn nói dễ hiểu hơn là những đối 
tượng của tâm thúc đều gọi là pháp. Ngay cả ba 
phần niệm Thân, niệm Thọ, niệm Tâm cũng có thể 
được xem thuộc niệm Pháp. 

Người hành giả khôn ngoan, khéo léo, sẽ từ 
những thí dụ trên tự sáng chế ra những phương thức 
áp dụng chánh niệm vào tất cả sự việc trong ngàu. 

Sau đây là một thí dụ khác giúp cho hành giả giữ 
chánh niệm trong lúc ăn. Hành giả phải cử động 
một cách chậm chạp và để ý ghi nhận và niệm 


gài 


trong đầu tất cả những chỉ tiết về hành động đang 
diễn tiến : 

- Khi đưa mắt nhìn đồ ăn, niệm : "nhìn, đang 
nhìn". 

- Khi đưa tay gắp đồ ăn, niệm : "đưa, đang đưa 
tau". 

- Khi tau gắp trúng đồ ăn, niệm : "gắp". 

- Khi đem đồ ăn lên miệng, niệm : "đem, đang 
đem". 

- Khi cúi đầu xuống gần đồ ăn, niệm : "cúi, đang 
cúï”. 

- Khi há miệng ra, niệm : "há, đang há miệng". 

- Khi để đồ ăn vào miệng, niệm : "để, đang để". 

- Rút đũa ra, ngậm miệng lại, niệm: "ngậm, đang 
ngậm". 

- Rút tau về để lại trên bàn, niệm : "rút, đang rút 
tau". 

- Khi tay đụng xuống bàn, niệm : "đụng". 

- Bắt đầu ngấng cổ lên lại ngay thắng, niệm : 
"ngẩng, đang ngấng". 

- Khi nhai đồ ăn, niệm : "nhai, nhai, nhai..." 
(niệm tối đa trong lúc nhai). 


§?; 


- Khi nuốt đồ ăn, niệm : "nuốt". 

Sau khi đọc những hàng trên, độc giả có thể 
buồn cười, cho rằng đó là một việc làm " kỳ cục ", 
ăn thì cứ việc ăn tội gì phải để ú làm chậm chạp mất 
thì giờ và phải niệm tới niệm lui. Trong số chúng ta 
đâu, có rất nhiều người ăn mà không biết mình 
đang ăn. Vì trong bữa ăn, miệng nói chuyện, mắt 
xem "ti vi", đầu óc nghĩ chuyện này, chuyện nọ, 
tau gắp đồ ăn mà mắt chắng nhìn, rồi bỏ vào miệng 
nhai như một cái máu. Tất cả những hành động đều 
"vô ú thúc", được làm như một cái máu, và ta cho 
đó là một cái gì rất tự nhiên. Chính cái rất tự nhiên 
nàu là nghiệp dẫn dắt ta đó. Những người nào có 
thiện chí và ú thúc được là từ xưa đến nay mình đã 
làm không biết bao nhiêu hành động "vô ý thức", 
thì hãy bắt đầu từ bây giờ trở về làm chủ lại tất cả 
những hành động cũng như ú nghĩ của mình, hãu 
tập sống tỉnh giác như đức Phật. 

Ban đầu thực tập chánh niệm, hành giả sẽ nhận 
thấy có rất nhiều động tác bị quên niệm (ghi nhận), 
nhưng với sự kiên nhẫn và tinh tấn, đần dần những 
động tác bị quên niệm đó sẽ bót lần. 


73 


Trong cuộc sống thường ngày, khi lục căn tiếp 
xúc với lục trần, hành giả phải tập niệm : 

- Khi mắt thấy một vật hay hình dáng gì, hành 
giả không cần biết nó đẹp hay xấu, chỉ cần niệm : 
"thấy, thấu, thấy ". 

- Khi có một âm thanh gì lọt vào tai, không cần 
biết nó hay hay dở, dễ chịu hay khó chịu, chỉ cần 
niệm : "nghe, nghe, nghe". 

Lâu lâu hành giả có thể nhắc nhở mình bằng 
cách tự hỏi: 

- Thân bây giờ đang làm gì, ở trong tư thế 
nào? 

- Có cảm giác gì không? 

- Tâm đang nghĩ gì? 

- Có nghe thấy gì không? 

Cú như vậy, trong lúc ngồi cũng như khi đi, 
đứng, tiếp xúc, hành giả phải luôn luôn nhớ niệm. 
Đó gọi là chánh niệm. 

Vì thế, hành thiền nàu không cố định ở ngồi mà 
trong tất cả các thời khác, đi, đứng, nằm, hành giả 
đều có thể tu tập được. 


74 


Những khó khăn ban đầu 

- Chân sẽ bị đau nhức như có ai lấy dao chặt 
chân mình, như xương sắp gẫy lìa v.v... 

- Cảm giác khó chịu : như bọ hay kiến làm ngứa 
ngáy... 

- Ngồi lâu mệt mỏi, buồn ngủ, ngủ qục... 

- Vọng tướng, ý nghĩ khởi lên tới tấp không 
ngừng. 

Còn nhiều những hiện tượng khác nữa, đó là tùu 
theo dòng nghiệp của mỗi người, không thể tả hết 
được. Tuy nhiên hành giả chỉ cần nhớ giữ chánh 
niệm, theo dõi và ghi nhận thôi. Tất cả những gì 
đến thì sẽ phải đi, không sợ hãi, cũng không vui 
mừng. Sau một thời gian cố gắng, hành giả sẽ vượt 
qua mọi trở ngại trên. 


Những điều nên tránh 

- Bỏ qua không suy nghĩ đến Bản lai diện mục, 
tánh giác, hau những lú Thiền..., đó là những danh 
từ gắng gượng diễn tả những gì không thể diễn tả 
được. Những gì bất khả tư nghì mà cứ đem ra bàn 


#3) 


luận, giảng giải thì nó không cònlà bất khả tư nghì, 
và chỉ gâu thêm thành kiến sai lầm về nó. 

- Sự mong cầu. Thực hành pháp thiền này không 
có gì để mong cầu, mà chỉ ø// nhận một cách khách 
quan tất cả những gì xấu đến, không bám víu mà 
cũng không xua đuổi. " Gặp Phật ø⁄/ Phật, gặp 
Ma ö/ Ma ", chỉ cần ð/ƒ và ghí nhận, rồi sau đó 
liền trở về với thực tại. Không cần phải quá hung 
bạo như Thiền Tông là "gặp Phật giết Phật, gặp Ma 
giết Ma". 

Vì không có sự mong cầu, bám víu hau xua đuổi 
nên người hành thiền này không thể điên được, vì 
lúc nào cũng làm chủ tâm mình, không chạy theo 
vọng tưởng điên đảo. Người tu thiền mà bị điên là 
vì trong tâm có sự mong cầu bất chánh (vọng cầu), 
mong được thần thông hay quyền năng nào đó, 
không hiểu giáo lú Vô Ngã và Như Huyễn nên khi 
có vọng tưởng hay gặp cảnh giới kỳ lạ thì phóng 
tâm theo nên dễ bị điên. 

- Tránh những cuộc đàm luận không ích lợi (hú 
luận). Xưa kia đức Phật có dạy : "Này các Tỳ Khưu, 
khi gặp nhau, các thầu có hai việc nên làm : một là 
nói về Phật Pháp, hai là giữ sự im lặng". Ngay cả về 


76 


sự hành thiền này cũng vậy, có ai hỏi mới nói, 
không hỏi thì thôi. Hành giả luôn giữ tâm vắng lặng 
để ghi nhận sự vật. 


Những điều cần biết 

Trong khi tọa thiền, nếu có những trở ngại về 
phần thể xác (sắc), hành giả có thể nhận biết dễ 
dàng, nhưng về phần tâm thúc (danh) thì hành giả 
cần thận để ú những điều sau : 

- Khi có những ý nghĩ khởi lên tới tấp, hành giả 
phải tỉnh giác nhận diện ra liền, nếu không thì hành 
giả có thể trở nên khổ sở, khó chịu về chúng. 

- Có nhiều hành giả cố gắng bắt tâm ngưng suụ 
nghĩ, để đầu trống rỗng, sau một thời gian sẽ rơi 
vào hai trạng thái hôn trầm: 

* ngủ gục hay ngủ ngồi, thân tuy còn ngồi đó 
mà chắng khác gì người ngủ trên giường. 

* mở mơ màng màng, không tỉnh hắn, cũng 
không ngủ hắn (vô kú), thân thì không còn cảm 
giác, tâm thì không khởi ý nghĩ, như ngưng hoạt 
động, cùng lúc hành giả cũng không còn niệm, 
không còn ý thức được mình đang làm gì, quên 
niệm thân, niệm hơi thở, niệm "phồng xẹp", niệm 


Tì 


tâm, v.v... Nếu hành giả nào trụ ở trạng thái này lâu 
thì chỉ mất thì giờ ngồi thiền, không lợi ích gì cả, vì 
trí huệ không phát sanh, cùng lúc tâm ngưng làm 
việc, có thể làm nhân đời sau sanh ra ngu si, đần 
độn ... 

- Có hành giả sau một thời gian tu tập quán niệm 
hơi thở, dần dà thân tâm trở nên vên tịnh, rồi cảm 
thấu an lạc và trụ ở đó, quên đi việc niệm và ghi 
nhận. Đó là hành giả đang đi vào Thiền Định hau 
Thiền Chỉ (Samatha). Đa số người tu thiền, sau khi 
điều phục được hôn trầm và loạn tưởng đều rơi vào 
một trạng thái an lạc, rồi cố gắng kéo dài sự nhập 
định (từ hai ba tiếng đồng hồ cho tới một ngày hoặc 
hơn nữa) để hưởng an lạc. Khi đến trạng thái an lạc 
nàu, cần phải đi tìm thầu hoặc thiện tri thúc, trình 
bày sở đắc của mình để được chỉ dẫn thêm. 


Tú Niệm Xú thuộc về Thiền Tuệ hay Thiền Minh 
Sát (Vipassanà-bhàvanà). Chỉ có Thiền Tuệ mới 
làm phát sinh trí tuệ, giúp cho hành giả thấy rõ thực 
tướng của vạn hữu, diệt trừ tận gốc vô minh và ái 
luyến, đưa đến giải thoát. Còn Thiền Định 
(Samatha) chỉ đưa hành giả đến những cơn định 
(Samàdhi) trong đó hành giả hưởng sự an lạc nhất 


78 


thời, không tạo thêm nghiệp mới, nhưng trí huệ 
không phát triển, và những phiền não căn bản vẫn 
còn nguyên chưa diệt trừ, do đó không thể đưa đến 
giải thoát. 


đo) 


KẾT LUẬN 


Pháp hành Thiền Tú Niệm Xú hay Minh Sát Tuệ 
bao hàm việc thành tựu tri kiến bằng cách quan sát 
trực tiếp và ghi nhận khách quan (chánh niệm), 
thấy sự vật đúng theo thực tướng của nó 
(yathàbhutam). Tri kiến này vượt ra ngoài mọi lớ 
luận hay suy tưởng có được do trí thúc, và tiến đến 
những chúng nghiệm thật sự về đời sống cùng sự 
vật liên quan đến thực tại. 

Hoàn toàn thấu triệt được thực tướng của vạn 
pháp và nhận thức được bản chất thật sự của ngũ 
uấn, hành giả sẽ sống an nhiên tự tại, không còn 
bám víu vào bất cứ sự vật gì trên thế gian nữa. 
Không còn phiền não hệ lụy, đâu há chắng phải 
mục tiêu của mọi Phật tử tìm cầu giải thoát ? 


S0 


Sách Thiền Tú Niệm Xứ đã được tái bản nhiều lần. Riêng 
trong kỷ tái bản nảy sách được bổ túc thêm phần Phụ Lục 
với Kinh Niệm Xứ dịch tử Discourse on the Applicaffons of 
MMindfiliess (Satpathanasuua) trong Mfiddle Length 
Sayvngs l của Pal Text Soctety l.B. Horner 1967. 


S1 


PHỤ LỤC 


KINH QUÁN NIỆM 
(Satipatthana Sutta) 


Như vầy, tôi nghe : Một thuở nọ Đức Thế Tôn 
đang cư trú ở Kammassadhamma, một khu phố của 
dân Kuru. Lúc bấy giờ ngài gọi chư tăng: "Này các 
thầy". Chư tăng đáp: "Dạ, thưa Đúc Thế Tôn". Phật 
nói:" Các thầu lắng nghe, có một con đường duụ 
nhất để thanh lọc bản thân, vượt thắng phiền não, 
tiêu trừ ưu khổ, đạt tới chánh đạo và chúng nhập 
Niết Bàn, đó là bốn phép quán niệm. Những gì là 
bốn? 

Đó là, này các thầu, người hành giả: 

1/ Quán niệm thân thể nơi thân thể, tinh chuyên 
và ý thúc rõ ràng về thân thể, làm chủ được mọi 
tham dục và ưu tư trong cuộc đời. 

2/ Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, tỉnh chuyên 
và ý thức rõ ràng về cảm thọ, làm chủ được mọi 
tham dục và ưu tư trong cuộc đời. 


S2 


3/ Quán niệm tâm thúc nơi tâm thức, tỉnh chuyên 
và ú thúc rõ ràng về tâm thức, làm chủ được mọi 
tham dục và ưu tư trong cuộc đời. 

4/ Quán niệm đối tượng tâm thúc nơi đối tượng 
tâm thúc, ý thức rõ ràng về đối tượng tâm thúc, làm 
chủ được mọi tham dục và ưu tư trong cuộc đời. 


Này các thầy, người hành giả quán niệm thân 
thể nơi thân thể bằng cách nào? 

Người ấy đến một khu rừng hoặc một gốc câu, 
hoặc một nơi thanh vắng, ngồi xuống theo tư thế 
kiết già, giữ lưng ngay thắng và đặt mình trong sự 
quán niệm. Thở vào người ấu ú thúc rõ ràng mình 
đang thở vào, thở ra người ấu ý thức mình đang thở 
ra. Hoặc khi thở vào một hơi dài, người ấu ý thức: 
"Tôi đang thở vào một hơi dài". Khi thở ra một hơi 
dài, người ấu ú thức: "Tôi đang thở ra một hơi dài". 
Hoặc khi thở vào một hơi ngắn, người ấy ú thức: 
"Tôi đang thở vào một hơi ngắn". Khi thở ra một 
hơi ngắn, người ấy ú thức: "Tôi đang thở ra một hơi 
ngắn". Người ấy tự mình tập luyện như sau: "Tôi sẽ 
thở vào và cảm giác toàn thân". "Tôi sẽ thở ra và 
cảm giác toàn thân". "Tôi sẽ thở vào và làm lắng dịu 


83 


sự vận hành trong thân thể". "Tôi sẽ thở ra và làm 
lắng dịu sự vận hành trong thân thể". 

Cũng như khi xoay một vòng dài, một người thợ 
tiện khéo tay ý thức rằng mình đang xoay một vòng 
dài; hoặc khi xoay một vòng ngắn, ú thúc rằng mình 
đang xoay một vòng ngắn. Cũng vậy, người hành 
giả khi thở vào một hơi dài ú thức rằng mình đang 
thở vào một hơi dài; khi thở ra một hơi ngắn ý thức 
rằng mình đang thở ra một hơi ngắn. Người ấy tự 
mình tập luyện như sau: "Tôi sẽ thở vào và cảm giác 
toàn thân... Tôi sẽ thở ra và làm lắng dịu sự vận 
hành trong thân thể". 

Cú như thế, hành giả sống trong sự thường trực 
quán niệm thân thể nơi thân thể, hoặc bên trong, 
hoặc bên ngoài, hoặc cả bên trong lẫn bên ngoài 
thân thể. Hoặc quán niệm quá trình sinh khởi nơi 
thân thể, hoặc quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc 
quá trình sinh khởi lẫn quá trình húy diệt. Hoặc 
quán niệm: "Có thân thể đâu" đủ để quán chiếu và 
ú thức được sự có mặt của thân thể, và như vậy 
người ấu sống một cách tự do không bám víu vào 
bất cú thứ gì trong cuộc đời. Cứ như thế mà người 
hành giả quán niệm thân thể nơi thân thể. 


Š4 


Lại nữa, này các thầu, khi đi, hành giả cũng Ú 
thúc rằng mình đang đi; khi đứng, ý thức rằng mình 
đang đúng; khi ngồi, ý thức rằng mình đang ngồi; 
khi nằm, ý thức rằng mình đang nằm. Bất cú thân 
thể mình đang được xử dụng trong tư thế nào, hành 
giả cũng ý thức được về tư thế ấu. 

Cú như thế, hành giả sống trong sự thường trực 
quán niệm thân thể nơi thân thể, hoặc bên trong, 
hoặc bên ngoài, hoặc cả bên trong lẫn bên ngoài 
thân thể. Hoặc quán niệm quá trình sinh khởi nơi 
thân thể, hoặc quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc 
quá trình sinh khởi lẫn quá trình húy diệt. Hoặc 
quán niệm: "Có thân thể đâu" đủ để quán chiếu và 
ú thức được sự có mặt của thân thể, và như vậu 
người ấu sống một cách tự do không bám víu vào 
bất cứ thứ gì trong cuộc đời. Cú như thế mà hành 
giả quán niệm thân thể nơi thân thể. 

Lại nữa, khi đi tới hoặc đi lui, hành giả cũng Ú 
thúc rõ ràng về việc ấy; khi nhìn trước hay nhìn 
sau... khi cúi xuống hoặc vươn lên... khi mặc áo, 
mang v bát... khi ăn, uống, nhai, nếm thức ăn...khi 
đi đại tiện hay tiểu tiện... khi đi, đứng, ngồi, ngủ, 
thức, nói năng hoặc im lặng, hành giả cũng đều ú 
thúc rõ ràng về mỗi việc. 


85 


Cú như thế, hành giả sống ... quán niệm thân 
thể nơi thân thể. 

Lại nữa, hành giả quán niệm rõ ràng về chính 
thân thể nàu, bao bọc trong một lớp da và chứa đầu 
loại bất tịnh, từ gót chân trở lên và từ đỉnh đầu trở 
xuống, có nào là: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, túu, thận, tim, gan, hoành cách mạc, lá 
lách, phổi, ruột, bao tử, phân, mật, đờm, máu, mủ, 
mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước bọt, nước ở khớp 
xương, nước tiểu. 

Ví như có một bao tải đựng đủ nhiều loại ngũ 
cốc, như gạo lút, gạo hẻo rằng, đậu xanh, đậu ngự, 
mè, gạo trắng và hai đầu bao tải có thể mở ra. Một 
người có mắt tốt, khi mở bao ra, thấy rõ mọi loại 
hạt đựng trong bao: đây là gạo lút, gạo hẻo rằng, 
đậu xanh, đậu ngự, mè, gạo trắng. Cũng như thế, 
khi quán sát về chính thân thể mình, hành giả thấu 
được mọi thú từ gót chân lên đỉnh đầu và từ đỉnh 
đầu xuống đến gót chân, bao bọc trong một lớp da 
và chứa đầu loại bất tịnh: thuộc về thân thể nàu, có 
nào là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, 
tủu, thận, tim, gan, hoành cách mạc, lá lách, phổi, 
ruột, bao tử, phân, mật, đờm, máu, mủ, mồ hôi, 


SÓ 


mỡ, nước mắt, nước bọt, nước ở khớp xương, nước 
tiểu. 

Cú như thế, hành giả sống ... quán niệm thân 
thể nơi thân thể. 

Lại nữa, trong bất cứ tư thế nào của thân thể nàu, 
hành giả cũng quán chiếu về những vếu tố tạo nên 
thân thể: "Trong thân thể nàu có yếu tố rắn chắc, 
yếu tố lưu nhuận, yếu tố viêm nhiệt và yếu tố 
chuyến động". Như một người đồ tể rành nghề giết 
một con bò, ngồi giữa ngã tư mà xẻ con bò ra thành 
nhiều phần, hành giả cũng vậy, trong bất cứ tư thế 
nào của thân thể nàu, cũng quán chiếu những yếu 
tố tạo nên thân thể: "Trong thân thể nàu có yếu tố 
rắn chắc, yếu tố lưu nhuận, yếu tố viêm nhiệt và 
uếu tố chuyến động". 

Cú như thế, hành giả sống ... quán niệm thân 
thể nơi thân thể. 

Lại ví như khi thấy một xác chết, bị liệng bỏ vào 
bãi tha ma đã được một ngày, hai ngày hay ba 
ngày, sình lên, thâm tím, thối rữa, hành giả liền 
quán chiếu về thân thể mình: "Chính thân thể ta 
đâu cũng vậy, sẽ trở thành như thế, không có lối 
nào tránh thoát". 


S7 


Cú như thế, hành giả sống ... quán niệm thân 
thể nơi thân thể. 

Rồi như thấy một xác chết bị liệng bỏ trong bãi 
tha ma, bị quạ rỉa hoặc diều hâu, kên kên, hoặc chó 
sói rừng ăn và các loài dòi bọ rúc rỉa, hành giả liền 
quán chiếu về thân thể mình: "Chính thân thể ta 
đâu cũng vậy, sẽ trở thành như thế, không có lối 
nào tránh thoát". 

Cứ như thế hành giả sống ... quán niệm thân thể 
nơi thân thể. 

Rồi như thấy một xác chết bị liệng bỏ trong bãi 
tha ma, chỉ còn là một bộ xương dính ít thịt và máu, 
còn nối liền nhau nhờ gân cốt; ... hoặc không còn 
thịt nhưng còn dính chút máu; ... hoặc không còn 
chút thịt và chút máu nào; ... hoặc các khúc xương 
bị vút rời rạc đó đâu, không còn dính liền nhau nữa, 
chỗ này là xương tay, chỗ kia là xương bàn chân, 
chỗ này là xương cắng, chỗ kia là xương mông, đâu 
là xương sống, kia là đầu lâu, hành giả liền quán 
chiếu về thân thể mình... 

Cứ như thế hành giả sống ... quán niệm thân thể 
nơi thân thể. 


S8 


Rồi như thấy một xác chết bị liệng bỏ trong bãi 
tha ma, chỉ còn lại một mớ xương trắng màu vỏ 
ốc... một mó xương khô đã hơn một năm ... một 
mớ xương mục tan thành bụi, hành giả liền quán 
chiếu về thân thể mình ... 

Cứ như thế hành giả sống ... quán niệm thân thể 
nơi thân thể. 


Này các thầu, người hành giả quán niệm cảm thọ 
nơi cảm thọ bằng cách nào? 

Mỗi khi có một cảm thọ khoái lạc, hành giả Ú 
thúc rằng: "Ta đang có một cảm thọ khoái lạc". Mỗi 
khi có một cảm thọ khổ đau, hành giả ú thức rằng: 
"Ta đang có một cảm thọ khổ đau". Mỗi khi có một 
cảm thọ không khoái lạc cũng không khổ đau, hành 
giả ý thức rằng: "Ta đang có một cảm thọ không 
khoái lạc cũng không khổ đau". Khi có một cảm thọ 
khoái lạc vật chất, hành giả ú thức rằng mình đang 
có một cảm thọ khoái lạc vật chất. Khi có một cảm 
thọ khoái lạc tinh thần, hành giả ú thức rằng mình 
đang có một cảm thọ khoái lạc tinh thần. Khi có 
một cảm thọ khổ đau vật chất ... một cảm thọ khổ 
đau tỉnh thần, hành giả ú thức rằng mình đang có 


69 


một cảm thọ khổ đau vật chất ... một cảm thọ khổ 
đau tinh thần. Khi có một cảm thọ vật chất ... một 
cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng không khổ 
đau, hành giả ú thức rằng mình có một cảm thọ vật 
chất ... một cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng 
không khổ đau. 

Cú như thế hành giả sống trong sự thường trực 
quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, hoặc bên trong 
hoặc bên ngoài, hoặc cả bên trong lẫn bên ngoài 
cảm thọ. Hoặc quán niệm quá trình sinh khởi của 
cảm thọ, hoặc quá trình hủy diệt của cảm thọ, hoặc 
quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt. Hoặc 
quán niệm: "Có cảm thọ đâu" đủ để quán chiếu và 
ý thức được sự có mặt của cảm thọ, và như vậu 
người ấu sống một cách tự do, không bám víu vào 
bất cứ thứ gì trong cuộc đời. Cú như thế mà hành 
giả quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ. 


Này các thầu, hành giả quán niệm tâm thức nơi 
tâm thúc bằng cách nào? 

Mỗi khi tâm thúc có tham dục, hành giả ý thức 
là tâm thức mình có tham dục. Khi không có tham 
dục, hành giả ú thức là tâm thức mình không có 


90 


tham dục. Mỗi khi tâm thức có sân hận, hành giả ú 
thức là tâm thức mình có sân hận. Khi tâm thức 
không có sân hận, hành giả ú thức là tâm thúc mình 
không có sân hận. Mỗi khi tâm thức có si mê, hành 
giả ú thức là tâm thức mình có si mê. Khi không có 
si mê, hành giả ý thúc là tâm thúc mình không có sỉ 
mê. Mỗi khi tâm thức có thu nhiếp ... là tâm thức 
mình có thu nhiếp. Khi tâm thúc đang tán loạn ... 
là tâm thức mình đang tán loạn. Mỗi khi tâm thức 
trở thành rộng lón ... là tâm thức mình trở thành 
rộng lớn. Mỗi khi tâm thức trở thành hạn hẹp ... là 
tâm thúc mình trở thành hạn hẹp. Mỗi khi tâm thức 
đạt đến trạng thái cao nhất ... là tâm thúc mình đạt 
đến trạng thái cao nhất. Khi không đạt đến trạng 
thái cao nhất ... là tâm thúc mình không đạt đến 
trạng thái cao nhất. Mỗi khi tâm thức có định ... là 
tâm thức mình có định. Khi không có định ... là tâm 
thúc mình không có định.Mỗi khi tâm thức được 
giải thoát ... là tâm thức mình được giải thoát. Khi 
không có giải thoát ... là tâm thúc mình không có 
giải thoát. 

Cú như thế, hành giả sống trong sự thường trực 
quán niệm tâm thức nơi tâm thức, hoặc bên trong, 
hoặc bên ngoài, hoặc cả bên trong lẫn bên ngoài 


9] 


tâm thức. Hoặc quán niệm quá trình sinh khởi nơi 
tâm thức, hoặc quá trình hủy diệt nơi tâm thức, 
hoặc quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt. 
Hoặc quán niệm: "Có tâm thức đây" đủ để quán 
chiếu và ú thúc được sự có mặt của tâm thức, và 
như vậy người ấy sống một cách tự do không bám 
víu vào bất cứ thú gì trong cuộc đời. Cứ như thế mà 
hành giả quán niệm tâm thúc nơi tâm thúc. 


Này các thầu, hành giả quán niệm đối tượng tâm 
thúc nơi đối tượng tâm thúc bằng cách nào? 

Trước hết hành giả quán niệm đối tượng tâm 
thức nơi đối tượng tâm thức về năm hiện tượng 
ngăn che (ngũ cái). Quán niệm bằng cách nào? 

1. Khi có niệm ái dục, hành giả ú thức rằng mình 
có ái dục. Khi không có ái dục, hành giả ý thức rằng 
mình không có ái dục. Khi một niệm ái dục chưa 
sanh, nay bắt đầu phát sanh, hành giả ý thức được 
sự phát sanh ấu. Khi một niệm ái dục đã sanh, đang 
được khử diệt, hành giả ý thúc được sự khử diệt ấu. 
Khi một niệm ái dục đã được khử diệt và không còn 
phát khới lại nữa, hành giả cũng ú thức được điều 
đó. 


92 


2. Khi có sân hận, hành giả ý thức rằng mình có 
sân hận. Khi không có sân hận, hành giả ý thúc 
rằng mình không có sân hận. Khi một niệm sân hận 
chưa sanh, nay bắt đầu phát sanh, hành giả ý thức 
được sự phát sanh ấy. Khi một niệm sân hận đã 
sanh, đang được khứ diệt, hành giả ú thức được sự 
khử diệt ấu. Khi một niệm sân hận đã được khử diệt 
và không còn phát khởi lại nữa, hành giả cũng Ú 
thức được điều đó. 

3. Khi có mê muội và buồn ngủ, hành giả ý thúc 
rằng mình có mê muội và buồn ngủ.... 

4. Khi có giao động và bất an, hành giả ú thức 
rằng mình có giao động và bất an.... 

5. Khi có nghi ngờ, hành giả ý thức rằng mình có 
nghỉ ngờ... 

Cú như thế, hành giả sống trong sự thường trực 
quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm 
thức, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc cả bên 
trong lẫn bên ngoài đối tượng tâm thúc. Hoặc quán 
niệm quá trình sinh khởi nơi đối tượng tâm thức, 
hoặc quá trình hủy diệt nơi đối tương tâm thức, 
hoặc quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt. 
Hoặc quán niệm: "Có đối tượng tâm thức đây" đủ 


93 


để quán chiếu và ú thức được sự có mặt của đối 
tượng tâm thức, và như vậy người ấu sống một cách 
tự do không bám víu vào bất cứ thứ gì trong cuộc 
đời. Cú như thế mà hành giả quán niệm đối tượng 
tâm thức nơi đối tượng tâm thức về năm hiện tượng 
ngăn che. 


Tiếp theo, hành giả quán niệm về sự bám víu 
vào năm uấn, như đối tượng tâm thức nơi đối tượng 
tâm thức. Quán niệm bằng cách nào? 

Hành giả quán niệm như sau: "Đây là hình sắc 
vật chất, đây là sự phát sinh của hình sắc vật chất, 
và đâu là sự hủy diệt của hình sắc vật chất. Đây là 
cảm thọ, đây là sự phát sinh của cảm thọ, và đây là 
sự hủy diệt của cảm thọ. Đây là tri giác, đây là sự 
phát sinh của tri giác, và đây là sự hủy diệt cúa tri 
giác. Đâu là dẫn lực (hành), đây là sự phát sinh của 
dẫn lực, và đâu là sự hủy diệt của dẫn lực. Đâu là ý 
thức, đây là sự phát sinh của ú thức, và đây là sự 
hủy diệt của ý thức. 

Cứ như thế hành giả sống ... quán niệm về sự 
bám víu vào năm uấn. 


94 


Tiếp theo, hành giả quán niệm về sáu giác quan 
và sáu loại đối tượng, như đối tượng tâm thức nơi 
đối tượng tâm thức. Quán niệm như thế nào? 

Hành giả ý thúc về mắt và đối tượng của mắt là 
hình sắc, về sự ràng buộc tạo nên do mắt và hình 
sắc. Hành giả ý thức về sự ràng buộc chưa sanh nau 
đang phát sanh, về sự ràng buộc đã phát sanh nau 
đang được khử diệt, về sự ràng buộc đã được khử 
diệt và không còn tái phát lại nữa. 

Hành giả ý thức về tai và âm thanh, ... ý thức về 
mũi và mùi hương, ... ý thức về lưỡi và vị nếm, ... Ú 
thức về thân và sự xúc chạm, ... ý thức về ý và tư 
tưởng... 

Cứ như thế hành giả sống ... quán niệm về sáu 
giác quan và sáu loại đối tượng. 


Tiếp theo, hành giả quán niệm về bảy yếu tố của 
sự giác ngộ (thất giác chỉ), như đối tượng tâm thức 
nơi đối tượng tâm thức. Quán niệm như thế nào? 

1. Khi có yếu tố chánh niệm, hành giả ú thúc là 
mình có chánh niệm; khi không có chánh niệm, 
hành già ú thức là mình không có chánh niệm. 
Hành giả có ú thúc về một chánh niệm chưa sanh 


95 


nay đang phát sanh, một chánh niệm đã phát sanh 
nay đang thành tựu. 

2. Khi có yếu tố trạch pháp, hành giả ú thức là 
mình có trạch pháp ... 

3. Khi có yếu tố tinh tấn, hành giả ý thúc là mình 
có tinh tấn ... 

4. Khi có yếu tế hoan hở, hành giả ý thức là mình 
có hoan hủ... 

5. Khi có yếu tố khinh an, hành giả ý thức là 
mình có khinh an... 

6. Khi có yếu tố định, hành giả ú thúc là mình có 
định ... 

7. Khi có yếu tố hành xả, hành giả ý thức là mình 
có hành xả ... 

Cứ như thế, hành giả sống ... quán niệm về bảy 
yếu tố của sự giác ngộ. 


Tiếp theo, hành giả quán niệm về bốn chân lý 
cao thượng (tứ diệu đế) như đối tượng tâm thức nơi 
đối tượng tâm thức. Quán niệm như thế nào? 

Khi sự kiện là khổ đau, hành giả quán niệm: 
"Đây là khổ đau". Khi sự kiện là nguyên nhân đưa 


96 


đến khổ đau, hành giả quán niệm: "Đây là nguyên 
nhân đưa đến khổ đau". Khi sự kiện là sự chấm dứt 
khổ đau, hành giả quán niệm: "Đây là sự chấm dút 
khổ đau". Khi sự kiện là con đường dẫn đến sự 
chấm dứt khổ đau, hành giả quán niệm: "Đây là 
con đường dẫn đến sự chấm dút khổ đau". 

Cú như thế, hành giả sống trong sự thường trực 
quán niệm về bốn sự thật cao quý như đối tượng 
tâm thức nơi đối tượng tâm thức, hoặc quán niệm 
bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài, hoặc quán 
niệm cả bên trong lẫn bên ngoài đối tượng. Hoặc 
quán niệm quá trình sinh khởi nơi đối tượng tâm 
thúc, hoặc quá trình hủy diệt nơi tâm thức, hoặc 
quá trình sinh khởi lẫn quá trình húy diệt. Hoặc 
quán niệm: "Có đối tượng tâm thức đâu" đủ để 
quán chiếu và ý thức được sự có mặt của đối tượng 
tâm thức, và như vậy người ấy sống một cách tự do 
không bám víu vào bất cứ thứ gì trong cuộc đời. Cú 
như thế mà hành giả quán niệm về bốn sự thật cao 
quý như đối tượng tâm thúc nơi đối tượng tâm thức. 


Này các thầy, người nào thực hành bến phép 
quán niệm như trên trong bảy năm, người ấy có thể 


97 


đạt được quả vị chánh tr ngay ở đây và trong đời 
này, hoặc nếu còn dư báo thì cũng đạt được quả vị 
không còn trở lại”. 

Này các thầu, đừng nói gì đến bảy năm, người 
nào thực hành bốn phép quán niệm trên trong sáu 
năm, hoặc năm năm, bốn năm, ba năm, hai năm 
hoặc một năm thì cũng có thể trông chờ đạt được 
quả vị chánh trí ngay ở đây và trong đời nàu. 

Này các thầy, đừng nói gì đến một năm, người 
nào thực hành bốn phép quán niệm trên trong bảy 
tháng, hoặc sáu tháng, năm tháng, bốn tháng, ba 
tháng, hai tháng, một tháng, hoặc nửa tháng thì 
cũng có thể trông chờ đạt được quả vị chánh trí... 

Này các thầu, đừng nói gì đến nửa tháng, người 
nào thực hành bốn phép quán niệm trên trong một 
tuần, người ấu cũng có thể trông chờ đạt được quả 
vị chánh trí ngay ở đây và trong đời này, hoặc nếu 
còn dư báo thì cũng đạt được quả vị không còn trở 
lại. 

Bởi thế nên ta nói có một con đường duy nhất 
để thanh lọc bản thân, vượt thắng phiền não, tiêu 


5 Chánh trí có nghĩa là A La Hán. 
7 Quả Thánh thứ ba, Bãt Lai (A Na Hàm). 


98 


diệt khổ ưu, đạt tới chánh đạo, chứng nhập Niết 
Bàn, đó là con đường của bốn phép quán niệm. 

Đức Thế Tôn nói xong, chư tăng hoan hủ ghi 
nhận và làm theo lời ngài. 


90 
Vài nét về tác giả 


Thầy Thích Trí Siêu sinh năm 1962 tại Sàigòn. 
Năm 1985 nhập chúng tu học tại Tự-Viện Linh-Sơn, 
tỉnh Joinville-le-Pont, Paris. Năm 1987 thọ Cụ túc giới 
với Hòa Thượng Thích Huyền-VI. 

Mặc dù xuất thân từ Đại Thừa, Thầy vẫn thường tầm 
sư học đạo, không ngần ngại du phương tham vấn học 
hỏi với các thầy thuộc nhiều truyền thống khác như: 
Nguyên Thủy, Zen, và Kim Cang Thừa Tây Tạng. 


Thầy đã viết và dịch: 

Thiền Tứ Niệm Xứ (1987) 
Bố Thí Ba La Mật (1988) 
Đại Thủ Ấn (1989) 
Vô Ngã (1990) 
Bồ Tát Hạnh (1990) 
Xin Cứu Độ Mẹ Đất (1993) 
Đạo Gì ? (1996) 
Góp Nhặt (1997) 
Ý Tình Thân (2002) 
Tâm Và Ta (2005) 


Dòng Đời Vô Tận (2010) 


